KINH ĐẠI PHẬT ĐÁNH NHƯ LAI 
MẠT NHƠN TU CHỪNG LIÊU 
NGHĨA CHƯ BÒ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LẮNG NGHIÊM - QUYÊN 5 


_—-OÔO--- 


Sa-môn Bát-thích Mật-đề người Trung Thiên Trúc dịch vào đời Đường. 
Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành dịch ngữ. 
Sa-rmôn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng mỉnh bản dịch. 
Đệ tử Phòng Dung, thọ Bồ-tát giới, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh 
Nghị Đại Phu đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự nhuận bút. 


TUYẾN HÓA Thượng Nhân, 
Vạn Phật Thánh Thành, Bắc Mỹ châu (Hoa Kỳ) lược giảng. 
Đệ tử thọ Bồ-tát giới Phương Quả Ngộ ghi chép. 
Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm Đại Tòng Lâm dịch 


——-O0O--- 


Trang l 


Mục Lục 
KHAI KINH KỆ 
TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIÊN 


QUYÊN 05 - PHẢN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI 
CHƯƠNG 1 - MỞ SÁU NÚT 
SÁU NÚT 
HAI MƯƠI LĂM PHÁP MÔN VIÊN THÔNG. 
VIÊN THÔNG SÁU TRÀN 
VIÊN THÔNG NĂM CĂN 
SÁU THỨC 
VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


——-OÔ0O--- 


Trang 2 


KHAI KINH KỆ 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 
kk*t 

Phát pháp rộng sâu rất nhiệm mẫu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe được chuyên trì tụng 
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 


——-O0O--- 


TÁM QUY LUẬT CÚỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIÊN 
01. Dịch giả phải thóat mình ra khỏi động cơ tự truy câu danh lợi. 
02. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo. 
03. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác. 


04. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp 
kẻ khác băng cách tìm lôi lâm nơi tác phẩm của họ. 


05. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 
06. Dịch giả phải dùng trạch-pháp-nhãn để phán xét đâu là chân lý. 


07. Dịch giả phải cung kính câu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương 
chứng mình cho bản dịch. 


08. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, 
Luật, Luận một khi phán phiên dịch của mình được chưng mình là đúng. 


_—-O0O--- 


Trang 3 


QUYÊN 05 - PHẢN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI 
CHƯƠNG l1 - MỞ SÁU NÚT 


Kinh văn: 


A- -nan bạch Phật rằng: Bạch Thế tôn, tuy Như Lai đã dạy về hai nghĩa 
quyết định. Nay xem trong thế gian những người muôn cởi nút, nêu 
không biết đầu nút ở đâu, thì con tin chắc là những người ấy không cởi 
được. 


Giảng giải: 


Nghe xong những điều Đức Phật đã giảng giải ở trên, A-nan lại có mối nghi 
khác, thế nên A-nan lại có lý lẽ khác, muốn tìm đến chỗ nào không còn lý do 
để nghi nan nữa, Nên A-nan thưa hỏi Đức Phật, “Bạch Thế tôn, tuy Như Lai 
đã dạy về hai nghĩa quyết định.” Điều nầy nói về hai nghĩa quyết định, một 
trường hợp là dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập và một 
trường hợp là không dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập. 


Nay xem trong thế gian những người muốn cởi nút, nếu không biết đầu nút ở 
đâu-nêu họ không biết đầu mối của nút ở đâu-thì con tin chắc là những người 
ấy không cởi được. Do họ còn không xác định được đầu mối của nút, làm sao 
mà mở nút được. 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn, con và hàng Thanh văn hữu trong hội chúng nầy cũng như 
vậy. Từ vô thuỷ đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với các thứ vô 
minh, tuy được căn lành nghe được Phật pháp như vậy. Tuy được gọi là 
hàng xuất gia, nhưng như người bị sốt rét cách nhật. 


Giảng giải: 


A-nan rất bộc trực. Ngài có tính an nhiên và ngây thơ như trẻ con, ngài rất 
chất phác. Bạch Thế tôn, con và hàng Thanh văn hữu trong hội chúng nầy 
cũng như vậy. Qủa vị thứ ba của hàng A-la-hán gọi là “Hữu học.” Khi đạt đến 
quả vị thứ tư thì được gọi là Vô học. “Hàng Thanh văn chúng con giống như 
những người đang cố găng mở nút; chúng con không biết đâu là đầu mối, phải 
gỡ từ chỗ nào? Thế tôn đã nói rằng chúng con có thê vận dụng sáu căn, những 
sẽ bắt đầu từ căn nào? Căn nào là khó mở nhất? Ngay bây giờ chúng con chưa 
hiểu được.” 


Từ vô thuỷ đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Từ 
vô thuỷ kiêp đên nay chúng ta đã từng sinh ra và đã từng chêt đi, tạo nghiệp 


Trang 4 


nầy trong đời này rồi nghiệp khác trong đời sau. Trong đời nầy quý vị tin vào 
Phật pháp nhưng đời sau thì không tin nữa. Hoặc là trong đời nầy quý vị 
không tin Phật pháp nhưng đời sau lại tin. Hoặc là có thể quý vị tin vào Phật 
pháp. nhưng không thực sự hiểu được một cách chân chính. Quý vị chao đảo 
và chỉ học đòi cho biết. Theo cách đó nên chúng ta không thể nào tách lìa 
khỏi vô minh. Nên nói rằng người ta bị ràng buộc bởi gia đình hoặc vợ con. 
Nhưng không chỉ như vậy. Cái mà chúng ta bị ràng buộc chính là vô minh. 
Vô minh đối với quý vị cũng giống như bóng đi theo hình; nó theo quý vị bất 
kỳ quý vị đi đâu. Nó không bao giờ rời quý vị dù trong chốc lát. Nó còn thân 
mật hơn cả những người vừa mới lập gia đình. 


Vô minh đi theo quý vị trong khi sinh ra và chết; điều nầy là chứng cứ rõ ràng 
cho lý do tại sao vô minh đời đời không thể tách lìa với quý vị. Điều ấy không 
phải là khi người chồng chết, người vợ chêt theo. Trong trường hợp ngoại lệ, 
điều nầy có thể xảy ra, nhưng đó không phải là quy luật. Chỉ có vô minh là 
chết theo và sẽ sinh lại cùng quý vị. Điều này thực sự là đi cùng lúc sống. và 
lúc chết không lìa. Nó chiếm một nửa trong những gì gọi là của quý vị, giống 
như cái bóng đi theo hình. 


Và dĩ nhiên, quý vị có biết được rằng những øì liên quan đến chúng ta là vô 
minh chăng? Nếu quý vị biết được vô minh, thì đừng có thân mật với chúng 
nữa. Nếu quý vị chưa hiểu được vô minh, thì tốt nhất là hãy nhanh chóng tìm 
hiểu cho ra. Nếu quý vị hiểu được vô minh, thì sẽ có vài hy vọng cho quý vị. 
Nếu quý vị không hiểu được vô minh, thì quý vị mãi mãi là kẻ phàm phu. 
Nếu quý vị hiểu được vô minh, thì quý vị đã được nửa đường đến bậc thánh. 
Nhưng quý vị phải thực sự hiểu rõ, đừng làm ra vẻ như hiểu mà chăng hiểu 
gì, để mình như vừa có vô minh và chăng có nó. 


Tuy được căn lành nghe được Phật pháp như vậy. Tuy được gọi là hàng xuất 
gia. Thiên hướng học hỏi đa văn của chúng ta là một dạng của căn lành; 
nhưng tuy được gọi là người sống theo hạnh xuất gia, nhưng như người bị sốt 
rét cách nhật. Đặc điểm của căn bệnh này là nó biểu hiện cách nhau từng 
ngày một, vào một thời gian nhất định trong ngày. Ví dụ nầy biểu tượng 
cho vô minh của A-nan. Ngày nay A-nan không còn vô minh nữa, đầu óc 
minh mẫn, không còn sĩ mê nữa. Nhưng ngày mai thì vô minh lại trồi dậy. 
Tôi tin rằng không chỉ A-nan mới gặp phải vân đề này. Tôi đã thăm dò mọi 
người có mặt nơi đây, ai cũng có những vấn đề tương tự. Hôm nay quý vị 
phát bồ-đề tâm và quyết định tu đạo, nên quý vị nhất tâm tu tập thiền định. 
“Tôi chẳng . để ý đến những gì xảy ra, bỏ qua tất cả.” Nhưng rồi ngày mai quý 
vị chẳng thể nào bỏ qua nỗi. Một lần nữa quý vị lại nhặt lên lại những thứ mà 
ngày thường mình hay vướng mắc và chăng thể nào bỏ đi được. Ngay cả khi 
quý vị muốn bỏ nó ra, quý vị cũng chắng thể nào buông ra được. Quý vị thấy 
mình có đáng thương không? Đó là ý nghĩa của người bị sốt rét cách nhật. 


Trang 5 


Thế nên quý vị nên nhanh chóng tự tìm ra cách chữa trị căn bệnh nầy cho 
chính mình. Chữa cách nào? Uống thật nhiều nước trí huệ. Một khi đã có trí 
huệ, quý vị sẽ tự nhiên thấy xuyên suốt mọi sự và sẽ buông bỏ chúng. Khi 
buông bỏ được rồi, quý vị sẽ thấy thanh thản. Tại sao quý vị lại mắc phải căn 
bệnh này? Vì quý vị coi trọng thân thể mình quá, với sự hài lòng về thê chất 
và sung mãn tự nhiên, quý vị luôn luôn có một dự định nhân danh nó. Nên 
quý vị không thể nào thấy được thông suốt và buông bỏ nó. Nhưng bắt luận 
quý vị có sở hữu một thân thê đẹp đẽ cỡ nào, thì nó vẫn sẽ thối rữa ngay lúc 
nó chết. Chắng còn ai muốn đến gần cả. 


Kinh văn: 


Xin nguyện Đức dại từ thương xót kẻ chìm đắm. Nay ngay nơi nơi thân 
tâm, xin chỉ cho chúng con thế nào là nút buộc, do đâu mà mở ra. Cũng 
khiến cho chúng sinh khổ não trong đời vị lai thoát khỏi luân hồi, không 
rơi vào ba cối. 


Giảng giải: 


A-nan thật là đáng thương. Xin nguyện Đức đại từ, Thế tôn, khởi tâm đại bi 
thương xót chúng con. Chúng con là những kẻ đang bị chìm đắm. Nay ngay 
nơi nơi thân tâm, xin chỉ cho chúng con thế nào là nút buộc. Chúng con đã 
chìm quá sâu trong mê muội đến nỗi chẳng hay biết về thân tâm mình như thế 
nào. Chọn căn nảo trong sáu căn để bắt đầu mở gút, và căn nào là sau cùng? 
Nếu con là người sẽ mở những nút nầy, thì phải mở ngay chỗ ban đầu. 
Không thể nắm lấy chỗ giữa để làm mà mong mở ra được. Con không biết do 
đâu mà mở ra. Chúng con mở từ chỗ nào? Xin Như Lai giải thích sẽ khiến 
cho chúng sinh-Con không chỉ hỏi cho riêng mình. Con đã phát tâm Vô 
thượng bồ-đề và muốn cho những chúng sinh khổ não trong đời vị lai để 
mong họ có thê thoát khỏi luân hồi, không rơi vào ba cõi. Nếu họ biết được 
phương pháp mở gút, thì họ sẽ không bị rơi vào ba cõi. Họ sẽ thoát khỏi khổ 
nạn ở Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


Kinh văn: 


Nói lời ấy rồi, A-nan và đại chúng gieo năm vóc sát đất, khóc lóc thành 
khân, ngưỡng trông được nghe lời khai thị vô thượng của Như Lai. 
Giảng giải: 


Nói lời ấy rồi, sau khi A-nan có lời thỉnh cầu, ngài và đại chúng gieo năm 
vóc sát đất. Năm vóc là hai chân, hai tay và đầu. Khóc lóc thành khẩn, A-nan 
khóc như mưa-quý vị có biết vì sao A-nan mềm yêu như vậy không? Từ 
đầu pháp hội giảng kinh đến nay A-nan đã khóc sáu lần, kế cả lần nầy. Bây 


Trang 6 


giờ khi nghe giảng kinh nầy, chắng có ai khóc cả. Phải chăng quý vị đều 
mạnh mẽ hơn A-nan? A-nan nghe giáo pháp của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
và khi hiểu sâu về giáo lý ấy, A-nan đã khóc. Lần nầy A-nan khóc rất đữ dội, 
như mưa. Nước mắt của A-nan có lẽ đủ để rửa mặt. 


“Ngưỡng trông” biểu hiện tâm nhiệt thành của A-nan. Có thể chữ này ( 
†ï trữ-anticipation) chính là nguồn gốc đôi giày ghót cao của phụ nữ. Họ thấy 
rằng A-nan thành tâm đến mức phải đứng trên ngón chân và họ quyết định đi 
quanh bằng tư thế đó. Ngưỡng trông được nghe lời khai thị vô thượng của 
Như Lai. 


Tôi vừa nói răng bây giờ mọi người nghe kinh giỏi hơn A-nan, nhưng tuy 
vậy, quý vị đừng cho răng mình thực sự tài giỏi hơn A-nan. Nói thật là tôi chỉ 
chê giêu quý vị thôi! 


Quý vị sẽ nói. *Ò!” Sư phụ sao lại phải chê giễu đệ tử?? 


Nếu tôi không chế giễu quý vị, thì quý vị chăng phát tâm dõng mãnh tinh tấn 
tu học. A-nan khóc là vì quá nhiệt tâm tìm cầu giáo pháp-hết sức nhiệt thành. 
A-nan nhận thức được rằng dù mình đã chứng sơ quả A-la-hán, nhưng vẫn 
chưa thông hiểu tường tận giáo pháp, thế nên A-nan cảm thấy rất ân hận. Đó 
là lý do tại sao A-nan khóc một cách rất tức tưởi. Và tại sao quý vị không 
khóc? Tôi sẽ trả lời giúp. Là do quý vị vốn không quan tâm đến Phật pháp. 
Quý vị chẳng đặt trọng tâm vào Phật pháp. 


'Chăng phải như vậy.” Quý vị nói: “Hằng ngày thực sự tôi rất siêng học.” 


Điều ấy không kể, vì quý vị không để cho Phật t pháp nhập tâm-trong bản tâm 
quý vị. Nếu được như vậy, quý vị sẽ khóc mỗi ngày. Nay các đệ tử của tôi 
thường thích khóc, họ nhận ra răng mình vừa thoát khỏi sự ràng buộc. “Tôi có 
thể tiếp tục khóc hằng ngày vì tôi không hiểu được Phật pháp.” Nhưng ai 
trong quý vị muốn khóc thì không nên khóc. Quý vị nên tự chủ và bình tĩnh. 
Còn ai không muốn khóc thì nên cảm thấy hồ thẹn và tự hỏi, “Tại sao mình 
không hiểu được Phật pháp?” Nếu quý vị có thể khóc vì điều ấy, khóc vì ân 
hận như A-nan ở đây, thì còn có vải cơ may cho quý vị. 


Những ai không biết khóc, họ có thể thử. Những ai không muốn khóc thì 
không thê bắt họ phải làm như vậy. Và những ai thích khóc thì không thê nào 
khóc được. Đó là cách mà Phật pháp vận hành. 


Những aI đi quá xa thì nên kìm lại chút ít. Những ai đi chưa đủ xa thì nên tự 
găng sức thêm chút ít. Đó là nghĩa cứu cánh của Trung đạo. 


Kinh văn: 


Trang 7 


Lúc bấy giờ Đức Thế tôn thương xót A-nan và hàng hữu học trong chúng 
hội, lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai, tạo cái nhân xuât thê đê làm 
đạo nhãn cho đời sau. 


Giảng giải: 


Lúc bấy giờ là khi A-nan cầu thỉnh Đức Phật ban cho lời khai thị tối 
thượng. Đức Thế tôn thương xót A-nan và hàng hữu học trong chúng hội. 
“Hàng hữu học" là chỉ cho ba quả vị đầu tiên trong Thánh quả A-la-hán: Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm. Lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai, “đời 
vị lai” là chỉ cho chúng ta ngày nay; chúng ta là những chúng sinh trong đời vị 
lai. Tạo cái nhân xuất thế gian-đây là một nguyên nhân đặc biệt. “Thế gian” 
là chỉ cho hàng phàm phu. Những vị đã xuất thế là hàng Thanh văn-các vị A- 
la-hán-các vị Độc Giác, các vị Bôồ-tát và chư Phật. Vì giúp cho chúng sinh 
siêu xuất thế gian và làm đạo nhãn cho đời sau, để các ngài là con mắt đạo 
cho tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Đức Phật đã làm những điều rất hy 
hữu. 


Kinh văn: 


Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm-phù-đàn xoa đánh đầu 
A-nan. Liên khi ây, các cối Phật trong 10 phương thê giới đều rung 
động. 


Giảng giải: 


Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm-phù-đàn xoa đảnh đầu A- 
nan. Cánh tay của Đức Phật có sắc vàng của cây diêm-phù-đàn ở Nam Thiêm- 
bộ châu. Trong Phật pháp, việc dùng tay xoa đảnh đầu biểu tượng cho lòng từ 
và sự bảo hộ, che chở. Liền khi ấy, các cõi Phật trong mười phương thế giới 
đều rung động. Sáu loại chấn động của thế giới đã được giảng giải ở trước. 
Khi một người tu tập được giác ngộ và thành tựu Phật quả liền có sáu loại 
chấn động xảy ra. Trong thời mạt pháp, khi có người tu tập đạt quả vị Thánh 
đạo cũng xảy ra sáu loại chấn động. Có nhiều nguyên nhân khiến xảy ra sáu 
loại chắn động. Khi thiên ma và đồ chúng ngoại đạo muốn hãm hại ai, họ 
cũng có thê làm nên sự chấn động, nhưng không nhất thiết thuộc trong Sáu 
loại chân động này. Có vô số cách chấn động do thiên ma gây ra. Chẳng hạn, 
gần đây có trận địa chấn ở Philippines, nghe tin là khiến cho 400 người thiệt 
mạng, tôi cho răng đó là con số thông kê ước lượng. 


Tôi nghĩ rằng có ít nhất phải đến 500 hoặc 600 người bị chết. Tai hoạ ấy là 
một sự báo ứng của nghiệp lực chúng sinh, khiến thiên ma và ngoại đạo huỷ 
hoại nhân gian nầy. Đó là điều xảy ra bất kỳ khi nào có thiên tai hoặc thảm 
hoạ do con người gây ra. Nhưng nếu có một vị Cao tăng vơi đạo hạnh tinh 


Trang 8 


nghiêm ở nơi thảm hoạ sắp xảy ra, Chăng hạn, như ở Philippines, hoặc nếu có 
một vị Bồ-tát hay A-la-hán đã chứng quả đang ở nơi đó, thì thảm hoạ có thê 
tiêu tan. Khi một vị tu hành có giới đức tinh nghiêm, thậm chí họ có thể đi 
vào trong những nơi đang bị hiểm nạn, họ có thể xoay chuyển điều xấu ác 
thành cát tường; họ có thê biễn khó khăn thành thuận lợi. Họ có thê khiến cho 
hoàn cảnh nguy nan trôi qua một cách an Ổn. 


Sáu loại chấn động là: chấn, hồng, kích, động, đõng và khởi. Ba dạng chấn 
động đầu là thuộc về âm thanh. Ba loại sau thuộc về sự chuyển động. Động 
là sự rung động rất mạnh. Dõng là bị đây mạnh lên trên, như một cột sóng lớn 
vọt lên giữa biên. Khởi là đột nhiên nổi lên, như thang máy vậy. 


Khi động đất, có một âm thanh lớn vang ra. Một hôm ở ngay San 
FrancIsco nầy có một trận động đất xảy ra, mọi cửa số đều bắt đầu rạn vỡ. 
“Nguy hiểm! Nguy hiểm!” Mọi người đều la lên. Tôi để ý có người qua sợ 
hãi đến nỗi chắp hai tay lại với nhau. Những người khác thấy vậy liền làm 
theo cô ta. Sự đồ sụp tạo nên âm thanh, nhưng khi có tiếng gầm lên, chính 
trong lòng phát ra tiếng khóc giống như tiếng rồng của sư tử. Kích là âm 
thanh vang ra khi lòng đất bị tách thành hai mảnh rồi va chạm vào nhau. 


Sáu loại chấn động biểu tượng cho điều gì? Tại sao trái đất rúng động theo 
sáu đến mức như vậy như được diễn tả trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, khi Đức 
Phật xoa đảnh đầu A-nan? Đó là vì Đức Phật sắp diễn bày một giáo pháp rất 
quan trọng. Chư Phật trong 10 phương đều tán thán ngài chỉ bằng một âm 
thanh. Đó là một trường hợp. Cũng biểu tượng cho sự tự tại của sáu căn-tháo 
gỡ được sáu nút. A-nan vừa hỏi ra cội nguôn của sáu nút thắt này và làm cách 
nào để mở được chúng. A-nan hỏi nên bắt đầu ở đâu và nút nào nên mở sau 
cùng. Đức Phật sắp giảng giải giáo lý nầy, thế nê Đức Phật xoa đầu A-nan và 
đại địa xảy ra sáu điệu chân động. 


Kinh văn: 


Các Đức Như Lai nhiêu như sô vỉ trần trong các cối nước đêu có hào 
quang báu từ đảnh đâu phóng ra. 


Giảng giải: 


Các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong các cõi nước-vô số chư Phật- 
các ngài ở trong các cõi nước. Mỗi Đức Phật đều trụ trong mỗi Phật độ của 
các ngài. Mỗi Đức Phật đều có hào quang báu từ đảnh đầu phóng ra. Mỗi Đức 
Phật trong vô số chư Phật đều phóng đạo hào quang hiếm có từ dảnh đầu các 
ngài. Có hào quang màu đỏ, có đạo hào quang màu trắng, có đạo hào quang 
màu vàng, có đạo hào quang màu xanh-tất cả các đạo hào quang đều phóng ra 
từ đảnh đầu của các Đức Phật. Chư Phật Như Lai nhiều như số vi trần phóng 


Trang 9 


ra vô số hào quang để biểu thị cho sự vi diệu của giáo pháp mà Đức Phật sắp 
sửa diên bày và biêu tượng cho giáo pháp ây vô cùng cao siêu thâm diệu, là 
giáo pháp lưu xuât Đại Phật đảnh. 


Kinh văn: 


Hào quang ấy đồng thời từ các cõi nước kia, đến rừng Kỳ-đà, rót xuống 
đảnh Đức Như Lai. Tât cả đại chúng ở đây đêu được điêu chưa từng có. 


Giảng: 


Hào quang ấy đồng thời, hào quang mà Đức Như Lai nhiều như số vi trần 
phóng ra từ đỉnh đầu các ngài, từ các cõi nước kia-từ quốc độ mà các Đức 
Phật đang trú trì đến rừng Kỳ-đà. Lưu ý rằng đó là các đạo hào quang phóng 
đến rừng Kỳ-đà, không phải là chính chư Phật. Hào quang từ mỗi Đức Như 
Lai nhiều như cát sông Hằng và nhiều như vi trần, đến rót xuống đảnh Đức 
Như Lai, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Điều nầy biểu tượng cho giáo pháp của 
các Đức Như Lai đều đồng như nhau. Giáo pháp Đức Phật nầy giảng nói cũng 
là giáo pháp mà Đức Phật nầy tuyên bày. Là đồng nhất như nhau. Ánh sáng 
thì tương tức tương nhập và tâm chúng sinh cũng tương nhập. Hào quang của 
chư Phật vốn tương tức tương nhập nên hào quang chính là Phật tâm. Đồng 
một thể tánh với tâm chúng sinh. Nếu quý vị có tâm bực bội người nào đó, thì 
người ấy sẽ nhận biết ngay, dù quý vị không nói một lời nào. Chẳng phải 
người ấy biết một cách có chủ ý, trên bình diện thức thứ sáu (ý thức) thì vốn 
có sự phân biệt, nhưng có sự cảm ứng từ trong thức thứ 8. Người kia có cái 
biết từ bình diện thức thứ 8 vì tâm con TgƯưỜi vốn có tính tương tức tương 
nhập. Khoa học ngày nay đã khám phá ra điều này, rằng có một mối tương 
quan vô hình, như điện tín, có thể liên lạc với nhau rất nhanh dù cách nhau rất 
xa. Và tâm con người có một hệ thống điện báo hỗ tương lẫn nhau. Điều ây 
không thể nhìn thấy được qua mắt thường, nhưng nếu quý vị chân thực có 
được sự viên thông và đạt được Phật nhãn vô ngại, thì quý vị sẽ thấy TỐ tại 
sao mình biết được niệm tưởng sinh khởi trong tâm người khác. Đó là vì 
người kia đã gửi đi một bức điện tín. Nếu quý vị đã mở được Phật nhãn hoặc 
huệ nhãn, thì quý vị tự nhiên sẽ nhận biết và có thê thấy được điều ấy. 


Vì những bức điện tín nầy mà người ta nhận ra được ngay khi quý vị có niệm 
tưởng bất bình với họ. Bức điện tín của quý vị đến, và đến lúc nó cũng trở nên 
bực dọc cùng với quý vị. Có người có thiện cảm với người khác, và điều ấy 
cũng như vậy, người kia cũng nhân biết được sự thiện cảm ấy, nhưng điều ấy 
được đáp lại chậm hơn. Nếu quý vị muốn có sự ảnh hưởng đến người khác để 
có sự chuyển hoá băng phương tiện tác động tích cực, thì quý vị nên dùng 
những ý tưởng tốt để tác động đến họ, nhưng tiến trình sẽ chậm từng bước 
một. Dần dần quý vị sẽ khiến cho họ thức tỉnh. Khi họ thức tỉnh, trở lại sự 
ứng xử của họ sẽ theo hướng tích cực. 


Trang 10 


Nay tôi đã giải thích hệ thống điện tín nầy vận hành giữa hai người, sẽ 
có người không tin những gì tôi nói. Tuy nhiên, đó là sự thực. Trong tương 
lai, khi quý vị thực sự mở được Phật nhãn, quý vị sẽ không còn hoài nghĩ gì 
về giáo lý nầy nữa. Lúc ấy quý vị sẽ nhận ra răng, “Ô! Lúc ây tôi chắng tin, 
nhưng đó là sự thực.” Các hào quang đều rót xuống đảnh đầu Đức Như Lai 
biểu tượng cho sự đồng nhất giáo pháp của chư Phật và sự phóng chiếu hào 
quang giữa các Đức Phật. Pháp tối thượng mà chư Phật giảng nói là đồng 
nhât. 


Tất cả đại chúng ở đây đều được điều chưa từng có. Không ai hiểu ra được 
họ thấy. điều gì đang xảy ra. “À! Tại sao chư Phật trong 10 phương phóng 
quang rồi rót xuông đánh đầu Đức Phật chúng ta? Trong đó biểu tượng điều 

gì?” Quý vị có thể nào tưởng tượng ra tại sao lại có vô số hào quang được 
phóng ra bởi các Đức Phật Như Lai nhiều như vi trần? Hào quang nhiều vô 
sô, không thể tính kê được. Nhưng cũng chăng lẫn lộn chút nào. Mỗi đạo hào 
quang đều chiếu soi rất rõ vào đảnh đầu của Như Lai. Những ai đã mở được 
Phật nhãn, những ai đã chứng được ba quả vị đầu của hàng A-la-hán thì 
không hiểu được những sì họ thấy. Ngay cả những vị đã chứng được quả vị 
thứ tư cũng không hiểu được tường tận. Nguyên do họ không hiểu được là vì 
họ chưa bao giờ thấy việc này xảy ra trước đây. “Được điều chưa từng có” có 
nghĩa là họ chưa từng thấy điều như thế nầy xảy ra bao giờ. 


Kinh văn: 


Bấy giờ A-nan cùng đại chúng đều nghe các Đức Như Lai trong 10 
phương nhiêu như vỉ trần đông thanh bảo A-nan rắng. 


Giảng: 


Bấy giờ A-nan cùng đại chúng, chư vị Đại Bồ-tát, Đại A-la-hán, Đại tỷ-khưu, 
đều nghe các Đức Như Lai trong mười phương nhiều như vi trần. Tất cả các 
vị nầy đã đồng nhất thành một, mỗi người là một phần của toàn thê. Cùng lúc 
họ đều nghe Đức Như Lai đồng thanh bảo A-nan rằng. Dù do nhiều vị nói, 
nhưng âm thanh là đồng nhất. Những điều các ngài nói không phải chỉ dành 
cho A-nan mà còn dành cho quý vị, cho tôi và cho những ai hôm nay đang 
nghe giảng kinh. Lời chỉ dạy nây là phân TẤt rất quan trọng trong Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm. Nó liên quan với một điểm then chốt: vấn đề luân hỏi sinh tử. 
Nếu quý vị hiểu được chương này, thì quý vị có thê nhanh chóng chấm dứt 
luân hồi sinh tử. Nếu quý vị chưa thể hiểu được, thì phải có gâp đôi nỗ lực và 
tinh tấn trong việc tu học. 


Kinh văn: 


Trang II 


Hay thay, A-nan! Ông muốn biết câu sinh vô minh là đầu mối khiến ông 
phải luân hôi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải là 
cái gì khác. 


Giảng: 


Những lời này làm cho vẫn đề trở nên hoàn toàn rõ ràng như pha lê. Thật đơn 
giản vì nó vôn như vậy. Nê ếu bây giờ quý vị thật sự hiểu được, quý vị sẽ được 
giải thoát ngay tức khắc. Nếu quý vị chưa hiểu được, thì phải tham cứu thật 
kỹ. Chư Phật Như Lai khắp mười phương nhiều như vi trần đồng thanh giảng 
nói cho A-nan, đầu tiên hết là tán thán A-nan. “Hay thay, A-nan!” Như cách 
người ta hay khuyến khích trẻ con. “Con là đứa bé ngoan. Con rất giỏi, con 
thật thông minh!” trước tiên các khen và khuyến khích để gây sự chú 
ý. Và khi đã có sự chú tâm rồi thì chư Phật mới tuyên bày nghĩa chân thật. 
“A-nan! Ông rất thông minh, vì ông muốn biết câu sinh vô minh. Ông 
muốn nhận biết những đạo lý chân thật về vô minh vốn đã có trong ông từ 
khi vừa mới sanh ra.” Đó cũng chính là nói đến “câu sanh vô minh.” Nó chính 
là đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử trong sáu nẻo luân hồi, bập bềnh 
lên xuống, vừa sinh ra ở đây lại chết đi ở chỗ kia, rồi lại sinh ra, rôi lại chết đi 
ở một nơi khác. Trong đời nầy có thể sinh làm người Tây phương, nhưng đời 
sau lại sinh làm người Trung Hoa, rồi đời sau là người Nhật Bản, rôi trong đời 
khác là người Ấn Độ, và đời sau nữa là người Ấn Độ: đời sau nữa là người 
Phi Châu. Ai là tác nhân để đưa quý vị ra đời như vậy? Ai có thê biết để báo 
cho người khác răng mình sẽ là người Nhật Bản trong đời sau? Ai có thể nói 
cho người khác rằng mình sẽ là người Trung Hoa? Ai có thể biết để báo cho 
người khác rằng mình sẽ là người Đông phương hay Tây phương, hay là 
người miền Bắc hoặc miền Nam? Chăng có gì khác ngoài câu sinh vô minh 
của quý vị làm được việc ấy. Vì có vô minh, nên người ta khởi lên si mê, và 
do có sĩ mê nên tạo ra nghiệp. Do tạo nghiệp nên phải chịu quả báo. Chẳng 
hạn, “Trong đời nầy tôi phải đi Phi Châu. Có rất nhiều kim cương ở đó. Ở Bờ 
biển vàng (Gold Coast ) có nhiều của cải hơn ở Mỹ. Ở đó vẫn chưa ai khai 
quật, tôi sẽ đến đó để đầu tư, tôi sẽ giàu có, phải không? Tôi sẽ là người giàu 
có nhất thế giới.” Từ suy nghĩ hư vọng đó mà quý vị tạo nên chuyến đi hư 
vọng và chấm dứt ở Phi Châu, để phát triển Bờ biển vàng và tìm kiếm kim 
cương. Những ai thích Châu Mỹ sẽ đi đến Châu Mỹ, Những ai thích Châu Úc 
sẽ đến Châu Úc, những ai thích Châu Âu sẽ đến Châu Âu , những ai thích 
Châu Á sẽ đến Châu Á. Đó là tuỳ vào quý vị. Bất ký quý vị tạo nghiệp gì, 
quý vị phải nhận lãnh quả báo ấy. Quý vị đến đó với tư cách là con người và 
một khi đã đến nơi rồi thì quý vị không còn biết điều gì đã xảy ra. Và thế là 
quý vị không biét là sắp đến mình sẽ hướng đến điều gì. Giác mộng làm giàu 
đã tiêu tan, nhưng quý vị vẫn chưa thức tỉnh. Thật là đáng thương xót, phải 
không? Giấc mộng làm giàu không bao giờ chấm dứt, đến lúc sắp chết, việc 
tìm kiếm kim cương chưa xong, nhưng mạng sống đã kiệt cùng. 


Trang 12 


Nó chính là sáu căn của ông chứ không phải là cái gì khác. Cội gốc của luân 
hồi sinh tử trở nên kết thắt lại thành nút mà từ đó quý vị không thể nào thaót 
ra được. Đó là cái gì? Chắng gì khác hơn chính là trò lừa dối của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị. Sáu cái nầy khiến chó quý vị phải sinh ra và 
chết đi. Quý vị có biết điều ấy không? Chắng có ai khác chịu trách nhiệm cả. 
Điều gì khiến cho chúng ta phải điên đảo, sinh liên tục sinh rồi tử tiếp nối tử, 
đơn giản chính là sáu căn của mình. 


Sao vậy? Mắt thấy sắc trần rồi bị xoay chuyển bởi chúng. Tai nghe âm thanh 
rồi truy tìm theo chúng. Mũi ngửi mùi hương rồi quyến luyến theo đó. Lưỡi 
nếm hương vị ngon rồi tham đắm vào đó. Thân thích xúc chạm rồi theo đuôi 
vật mà nó tiếp xúc. Tâm thức thích thú với pháp trần và truy đuổi theo đó. 
Hãy nói cho tôi biết, có bao nhiêu thứ mà quý vị hoàn toàn có? Rất nhiêu. Đi 
theo sau sáu căn, quý vị trở nên bị phân thành sáu phần. Quý vị giống như 
một công ty có sáu doanh nghiệp mà mỗi doanh nghiệp chiếm dụng một 
khoản tiền nhỏ cho đến khi công ty bị vỡ nợ. Thế nên công ty phải chết n0n. 
Phá sản. Sụp đồ, tiêu tan. Với số vốn nhỏ vừa mới bị mất, quý vị bối rối 
không biết mình sẽ đi đâu để mở công ty khác. Thế là quý vị đi khắp nơi để 
mở công ty mới. Và ở nơi mới quý vị lại làm một việc như xưa. Sáu ông chủ 
trong các doanh nghiệp mới của họ mong rằng họ sẽ làm được việc tốt đẹp, 
nhưng rút cục họ không làm được, và công việc lại kết thúc. Đó là nơi phát 
sinh vẫn đề luân hồi sinh tử. Trước đây trong kinh điển, Đức Phật đã khuyên 
răn, “Các ông chỉ cần không theo.” Quý vị không nên theo tâm phân biệt. Quý 
vị không nên theo đuôi hoạt động của sáu căn, sáu trần, sáu thức. Không đi 
theo chúng, Quay hướng vào bờ. 


Khổ hải mang mang 
Quay đầu là bờ. 


Quay đầu lại là thấy bờ bến giác ngộ. Nếu quý vị không quay đầu, thì càng 
bối rối, quý vị càng dân sâu vào mê muội. Dẫn vào mê muội càng sâu, quý vị 
càng nhiều bối rối. Quý vị mắc nợ rất nhiều người, và tài khoản của quý vị 
không bao giờ quân bình. Nay quý vị đã nhận ra sáu căn, không nên nhận giặc 
làm con. Đừng xoay quanh trục sáu căn ấy nữa. Hãy quay trở lại. Hãy trở về. 
Về đâu? Về giảng đường đề nghe Phật pháp. 


Kinh văn: 
Ông cũng muốn biết Vô thượng bồ-đề khiến ông mau được giải thoát an 
lạc văng lặng diệu thường, đó cũng chính là sáu căn của ông, chăng phải 


gì khác. 


Giảng: 


Trang 13 


Ngay trước đoạn kinh nầy, kinh văn nói rằng chính sáu căn là nguyên nhân 
khiến cho quý vị trải qua luân hồi sinh tử, khiến sinh khởi vô minh, tạo 
nghiệp, và phải chịu quả báo. Nhưng quý vị không nên xem thường sáu căn. 
Quý vị không thể nói, “Mây là sáu thứ thật đáng ghét! Ta sẽ móc mắt mình ra 
rồi quăng đi chỗ khác. Ta sẽ cắt bỏ hai lỗ tai và liệng bỏ chúng đi. Ta sẽ cắt 
bỏ mũi và lưỡi mình. Đúng vậy, ta sẽ cắt thân ta thành từng phân và nghiền 
nát xương thịt làm thành một. Ta sẽ cắt tim ta thành từng miếng nhỏ rồi rãi 
vào không gian, trả nó về cho hư không vô biên.” 


Thái độ ấy cũng là một sai lầm. Người đã phát tâm tu đạo rồi không nên khởi 
tâm căm giận. Dù mắt tai mũi lưỡi thân ý không dối xử tốt đẹp với quý vị- 
giống như trong doanh nghiệp-chúng nó đều là những kẻ biển thủ, quý vị vẫn 
không được khử bỏ chúng. Tại sao lại không được làm như vậy? Bởi vì, dù 
bây giờ chúng không được tốt, nhưng chúng sẽ giúp cho quý vị nếu chúng 
thay đổi. Nếu chúng không đóng vai kẻ biển thủ, thì chúng sẽ giúp cho quý vị 
làm giàu. 


Đoạn kinh nây nói răng nêu quý vị trở nên giác ngộ đạt được chân tánh diệu 
thường, an lạc và văng lặng, đó chính là do sáu căn đem lại. Chính là phải tri 
ân chúng đã làm nên việc ây. 


Điều nầy cũng như ví dụ nước và băng. Nước có thể ở trong thể lỏng hay thể 
rắn, nó cũng có thể làm lợi ích hoặc gây tai hoạ cho con người. Thế nên quý 
vị không được nỗi giận và không nên nói rằng ta không cần đến tai và mắt của 
mình nữa. Nếu quý vị không cần đến mắt nữa, thì quý vị trở thành người mù. 
Nếu quý vị không cần đến tai mình nữa, thì quý vị trở thành người điếc. Nếu 
quý vị không cân đến mũi mình nữa, thì quý vị trở thành người kỳ dị. Nếu 
quý vị không cần đến lưỡi mình nữa, thì quý vị chăng nói được, và nếu quý 
vị không cân đến thân mình nữa, thì quý vị chăng đạt được điều 8ì cả, quý 
vị sẽ trở về lại với ngoan không. Quý vị cũng chăng làm gì được nếu không 
có sự đào luyện tâm linh. Thế nên, chư Phật trong 10 phương nay đều nói với 
A-nan: “Ông cũng muốn biết phương pháp để mở các nút, phải không?” 


Quý vị hãy lưu ý rằng hai phẩm kinh nầy không phải chỉ do Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni giảng nói. Mà chính là do chư Phật trong mười phương nhiều như 
vi trần-vô lượng vô biên chư Phật -nay cùng nói với A-nan. “Rất tốt, A-nan, 
ông là người thành tâm. Ông thực là người chí thành trong tu tập. Ông cũng 
muốn biết Vô thượng bằ-đề.' 


Chữ “bồ-đề' ở đây chỉ cho cái nhân của tu tập để được giác ngộ. Không nên 
hiểu là quả vị bồ-đề trong trường hợp nầy. Có nghĩa là “Ông cũng muốn phát 
tâm Vô thượng bồ-đề để đạt được quả vị bồ- đề, khiến ông mau được giải 
thoát an lạc vắng lặng diệu thường." Tôi cho rằng ở đây mọi người hiểu chữ 
“mau' là nhanh chóng thành Phật càng sớm càng tốt. Bốn đức niết-bàn được 


Trang 14 


đề cập ở trong đoạn kinh này. “An lạc" là chân lạc, còn “tự tại là đức tính của 
chân ngã. Nếu quý vị còn có một cái ngã, thì quý vị không thê có được tự tại. 
Nếu quý vị muôn đạt được giải thoát, quý vị phải giải trừ cái ngã ây. “Vắng 
lặng” biểu tượng cho “chân tịnh. “diệu thường” biểu tượng cho chân thường. 
“Đây là Bốn đức niết-bàn vô dư y, và cũng chính là sáu căn của ông, chăng 
phải gì khác. A-nan, ông có nhận ra không?” 


Nhưng sau khi chư Phật trong mười phương đã nói pháp nầy, A-nan vẫn chưa 
hiểu. Khi quý vị đang trong mê muội, thì đù người khác có sáng suốt giảng 
bày, quý vị vẫn không thể nào tự mình sáng ra được. “Thế thì nghĩa của nó 
như thế nào? Luân hỗi sinh tử chính là do sáu căn gây ra, nhưng để tu tập giác 
ngộ giải thoát và chứng được đạo quả, thì cũng từ sáu căn. Bằng cách nào mà 
sáu căn này được biểu hiện, qua cái gì là tốt, qua cái gì là xấu? A-nan không 
hiểu, nhưng con người thì có thê gồm cả thiện lẫn ác. Ngày nay có người cảm 
thấy mình là thiện, muốn giúp đỡ mọi người. “Tôi muôn giúp đỡ người 
nghèo.” Anh ta nghĩ như vậy và lấy tiền của đem ra bố thí. Nhưng ngày hôm 
sau anh ta bỏ ý nghĩ ấy, “Ngày hôm qua ta đã cho khá nhiều tiền, hôm nay ta 
không muốn phí phạm như vậy nữa, Ta sẽ dùng súng đi cướp của.” Thế là anh 
ta trở thành người xấu. Cũng là anh ta. Ai là người tạo việc ác? Cũng chính là 
anh ta. 


Tôi muốn nhân mạnh với quý vị rằng, chính con người trở thành ma quỷ, thì 
cũng chính con người ấy sẽ trở thành Phật. Vì phần lớn người Mỹ không tin 
vào ma quỷ. Thế tại sao ta trở thành ma quỷ dù mình không tin vào điều ấy. 
Vì tôi không phải tôi là ma quỷ, nên không thê nói về về việc ấy. Nếu quý vị 
đã tin vào Đức Phật, thì quý vị cũng nên tin là có ma quỷ. Nói chung, Phật 
cũng từ ma quỷ mà có. Nếu quý vị làm việc thiện, thì quý vị sẽ trở thành Phật. 
Còn nếu quý vị làm việc ác, thì quý vị sẽ có kết quả là ma. Cùng một ân dụ 
như trên, sáu căn khiến cho quý vị phải chịu luân hồi sinh tử; sáu căn cũng 
giúp cho mình chứng được đạo quả. Nếu không có ma quỷ thì chẳng có con 
người, và cũng chẳng có Phật. Chăng có gì hết thảy, và thế giới sẽ đi đến chỗ 
huỷ hoại. Những ai nói rằng họ tin vào Phật mà không tin có ma quỷ là những 
người quá nông cạn, nên dù Đức Phật có thị hiện trên đời, thì ngài cũng 
không thể nào giáo háo họ được. Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển rõ ràng 
là có các loài ma quý, tại sao quý vị không tin là có loài ấy? 


Quý vị có ý kiến rằng,“Các tôn giáo khác cũng có nói về ma quỷ đấy thôi!.” 
Nhưng quý vị lại không có quan điểm dứt khoát của chính mình, là quý vị tin 
không có ma quỷ chỉ vì các tôn giáo khác nói như vậy. Nguyên nhân để các 
tôn giáo khác nói về ma quỷ là vì ma quỷ có thực. Chỉ với nguyên nhân quý 
vị không tin vào các tôn giáo khác, không có nghĩa là quý vị bác bỏ hết những 
điều chân thực trong học thuyết của họ, như sự tôn tại của loài ma quỷ. Nhiều 
người nghĩ răng mình thông minh nhưng thực ra họ rất đần độn. Không phải 


Trang 15 


chỉ vì họ không hiểu giáo pháp đạo Phật, mà vì họ không hiểu được sự tồn tại 
của con người. Thật đáng thương! 


Kinh văn: 


A-nan tuy nghe được pháp âm như vậy, nhưng tâm chưa rõ. Cúi đầu 
bạch Phật: “Tại sao chính sáu căn khiến cho con phải chịu luân hồi sinh 
tử, và cũng chính sáu căn khiến cho con được an lạc diệu thường chứ 
không là cái øì khác?” 


Giảng: 


A-nan nghe Đức Phật Thích-ca Mâu-ni và chư Phật trong mười phương nhiều 
như số vi trần, đồng thanh nói rằng cội gốc của luân hồi sinh tử chính là sáu 
căn, và căn nguyên để có được tịnh lạc diệu thường cũng chính là do sáu căn 
chứ không phải là cái gì khác. Nhưng A-nan không hiểu. A-nan tuy nghe 
được pháp âm như vậy, A-nan nghe được pháp âm vi diệu bất khả tư 
nghì, nhưng tâm chưa rõ. Và do tâm chưa thông, nên Cúi đầu bạch Phật-A- 
nan cúi đầu đảnh lễ Đức Phật-Tại sao chính sáu căn khiến cho con phải chịu 
luân hồi sinh tử-quay vòng mãi trong vòng sinh tử-và cũng chính sáu căn 
khiến cho con được an lạc diệu thường—A-nan đề cập đến cả hai vẫn đề 
thường và lạc-chứ không là cái gì khác? Con không hiểu nguyên lý nầy? 


Kinh văn: 


Đức Phật bảo A-nan: “Căn và trần đồng một gốc, trói và mở chẳng phải 
là hai. Bản tính của thức là hư vọng, như hoa đồm giữa hư không.” 


Giảng: 


Đức Phật bảo A-nan: “Căn và trần đồng một gốc.” Sáu căn, sáu trần, sáu thức 
đều có cùng một gốc. Nếu không có sáu căn, sẽ không có sáu trần; nếu không 
có sáu trần, sẽ không có sáu thức. Cả ba là một, một mà ba. Trói và mở chẳng 
phải hai. “Tlrói' chỉ cho nút buộc, “mở” chỉ cho sự gỡ nút. Hai việc nầy là 
chăng phải hai (bắt nhị). Không có sự khác biệt nào cơ bản giữa chúng. Trí là 
mở, mở là trói. Khi quý vị chưa thông hiểu, thì đó là trói, Khi quý vị đã hiểu 
rồi, thì đó là giải thoát, là các nút đã được gở ra. Tắt cả đều tuỳ vào khă năng 
của quý vị. Bản tính của thức là hư vọng. Bản tính của sáu thức là không có 
thể tướng nhất định. Như hoa đốm giữa hư không. Quý vị có còn nhớ người 
bị bệnh nhặm mắt không? Do nhìn lâu mà hoá ra bị mỏi mắt và thấy có các 
hoa dạng lạ kỳ trong hư không. Chính nó hoàn toàn không có thực. Có thấy 
cái gì đẹp, cũng hoá thành xấu. Tương tự như vậy, con người có thê vừa thiện 
vừa ác. Dù “thiện và “ác” là hai từ khác nhau, nhưng đều chỉ chung cho một 
người. 


Trang l6 


Kinh văn: 


A-nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết (của căn), nhân các căn mà có 
tướng (của trần). Tướng (phân sở kiên) và kiên (phân năng kiên) đêu 
không có tự tính, như bó lau gác vào nhau. 


Giảng: 


A-nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết (của căn). Tri thức phân biệt sinh 
khởi là do sáu trần. Nhân các căn mà có tướng (của trần). Tướng của sáu trần 
sinh khởi là do ở sáu căn. Tướng (phần sở kiến) và kiến (phần năng 
kiến) đều không có tự tính, như bó lau gác vào nhau. Kiến (phần) ở đây là chỉ 
cho trần (đối tượng của cái biết; e: sense- -awareness) như đã được đề cập 
trước tiên. Cả tướng (phần sở kiến) và kiến (phần năng kiến) đều không có 
tự tính. Tướng biểu hiện ra chỉ vì do sáu căn hiệp với sáu trần; do vì điều ấy 
không thực; nó hoàn toàn là hư vọng. Kiến cũng là hư vọng. Nó “như bó lau 
tựa vào nhau." Các bó lau ở đây chỉ cho một căn gốc chung, từ đó mà hai 
cọng lau mọc lên. Nó chỉ có thê đứng được nếu chúng là hai, một cọng sẽ rơi 
nếu cọng kia nhã xuống. Sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng tương tự như vậy. 
Căn và trần phải cùng tác dụng lẫn nhau để tạo nên sáu thức. Chỉ riêng một 
thứ sẽ không đứng vững được. Một ấn dụ khác nữa, bó lau ví như cái hồ sâu, 
nên khi nhìn xuống, dường như có gì ở trong đó, nhưng trong đó hoàn toàn 
chẳng có gì cả. Điêu ấy biểu tượng cho tính chất hư vọng của sáu căn và sáu 
trần. 


Kinh văn: 


Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến, lập nên tướng tri kiến, đó tức là cội 
gôc vô minh. Chính nơi tri kiến, không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu 
chân tịnh niết-bàn. Làm sao trong ấy còn có vật gì khác? 


Giảng: 


Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến, lập nên tướng tri kiến. Các ông lập nên 
một tri kiến khác trên cái tri kiến vốn đã là hư vọng. Đó tức là cội gốc vô 
minh. Chính nơi tri kiến, không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu chân tịnh 
niết-bàn. Ông đã nhận ra rằng tri kiến của mình vốn là không có tự thê, thế 
nên ông không khởi một niệm tưởng nào căn cứ trên tri kiến ấy. Ngay trong 
tri kiến ấy mà không khởi một niệm tưởng phân biệt nào chính là tương ưng 
với Đạo. Đó chính là niết-bàn vô lậu chân tịnh.Làm sao trong ấy còn có vật gì 
khác? Trong chỗ vắng bặt tri kiến, làm sao còn dung chứa một thứ gì khác? 
Nơi ấy chính là bản nguyên thanh tịnh pháp giới. Tại sao ông lại muốn đưa 
thêm một thứ gì nữa vào trong đó? Tại sao lại chồng thêm tri kiến lên trên tri 


Trang l7 


kiến? Nguyên lý nầy cũng như trong đoạn kinh trước đã nói, “Bản giác vốn là 
diệu minh, nhưng hư vọng nên thành minh giác.” 


Kinh văn: 

Bây giờ Đức Thế tôn muốn lập lại nghĩa nầy, nên nói kệ rằng: 

Giảng: 

Bây giờ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, ngài biết rằng A-nan vẫn chưa hiểu được 
lời giải đáp cho câu hỏi của của A-nan, nên Đức Thế tôn muốn lập lại nghĩa 


này, nên nói kệ rằng. Kệ có một số âm tiết nhất định trong từng dòng, có thể 
gồm 5, 6 hoặc 7 âm tiết trong tiếng Hán. 


Kinh văn: 

Trên phương diện chân tánh, các pháp hữu vi là không. 

Vì duyên sanh, nên chúng như huyễn. 

Vì các pháp là vô vi, nên chẳng sinh chẳng diệt. 

Chúng chẳng có thực, như hoa đốm giữa hư không. 

Giảng: 

Trên phương diện chân tánh, có nghĩa là trên phương diện vắng bặt mọi hư 
vọng. Hư vọng, tuy vậy, lại nương nơi chân tánh mà hiện hữu. Thê nên, các 
pháp hữu vi sinh khởi từ chân không (true emptiness). Nhưng bản chât của 
các pháp hữu vi là không (§ùnya). 

Vì duyên sanh, nên chúng như huyễn. Các pháp hữu vi sinh khởi khi hội đủ 
nhân duyên. Nhưng, khi nhân duyên sinh khởi, thì chúng cũng sẽ diệt. Thê 
nên, bản thê của các pháp là không (§ùnya). Đó là lý do tại sao nói răng các 
pháp như huyền. 

Vì các pháp là vô vi, nên chẳng sinh chăng diệt. Quý vị cho rằng thể tánh các 
pháp hữu vi là không, thê thì các pháp vô vi thì sao? Thê tánh của chúng có 
phải là không chăng? Đúng vậy. Chúng không sinh không diệt. 


Chúng chắng có thực, như hoa đồm giữa hư không. Chúng không có một thực 
thể nhất định; chúng không có thực, giống như hoa đốm giữa hư không. 


Kinh văn: 


Trang 18 


Nói vọng để hiến bày cái chơn. 

Vọng chơn đều là vọng. 

(Chân lý) vốn chẳng phải chơn lẫn chẳng phải phi chơn. 
Làm sao có năng kiến, sở kiến? 

Giảng: 


Nói vọng để hiển bày cái chơn. Tại sao chúng ta nói về cái vọng? Đó là để 
hiên bày tât cả các pháp là chân thực. Nhưng chân và vọng là đôi đãi, thê nên 
chúng không phải là pháp cứu cánh. Trong Chứng đạo ca, Đại sư Huyện Giác 
nói: 


Chân bắt lập, vọng bổn không, 
Hữu vô câu khiến, bất không không. 


Chắng có cái gì là chân. Vọng vốn là không, nhưng cái chân cũng không có 
thực. Cái gì được gọi là chân? Cái chân đã không tôn tại. Cũng chăng có cái 
hữu hoặc cái vô. Quý vị phải làm cho không cái chẳng không: đây là nguyên 
lý tương tự. Cái vọng được nói ra là để hiển bày cái chân. Nhưng chân và 
vọng mà quý vị nói đó đều là vọng. Chúng không thực. Nếu chúng là chân 
thực. Nếu chúng là chân thực, làm sao lại có cái vọng trong chúng? Chẳng có 
cái gì trong đó cả: đó là chân không pháp giới. Đó là “nhất chân pháp 
giới là “chân như pháp giới. Trong đó chẳng một pháp nào được lập cả. 
Ngay khi quý vị nói về chân bằng cách so sánh chân với vọng, thì chân liền 
trở thành vọng. Cái chân mà được nói đến đó chẳng còn là nguyên chân nữa. 
Cả hai đều là vọng vì chúng đối đãi nhau. 


Trên lĩnh vực cứu cánh, Phật pháp là tuyệt đôi; chăng có nhị nguyên. Chân và 
vọng vân còn là mức độ đôi đãi và năm trong phạm trù nhị nguyên. Cái chân 
mà đôi đãi với cái vọng thì chính nó cũng là vọng. 


(Chân lý) vốn chẳng phải chơn lẫn chăng phải phi chơn. Đức Phật giảng rằng 
nó như thê là chân, nhưng đó không phải là chân thật cứu cánh. Ngay khi có 
một danh xưng gán cho nó, thì nó đã là đệ nhị chân thật, chứ không phải là đệ 
nhất chân thật. 


Làm sao có năng kiên, sở kiên? Làm sao quý vị có thê nói có năng kiên và sở 
kiên? Chủ thê của “kiên phân" và 6 trân đôi tượng của “tướng phân" là những 


gì được nhận biêt-chăng thê nói gì vê chúng cả, vì chúng không hiện hữu. 


Kinh văn: 


Trang 19 


(Thức) ở giữa (căn và trần), không có thật tánh. 

Thế nên chúng giống như bó lau gác vào nhau. 

Buộc và mở cùng một sở nhân. 

Thánh và phàm chẳng phải hai đường. 

Giảng: 

Ở khoảng giữa, vốn không thật tánh. Ở giữa chân và vọng-sáu căn, sáu trần, 
sáu thức— vôn thật chăng có tự tánh. Thê nên chúng giông như bó lau gác vào 
nhau. Buộc và mở cùng một sở nhân. Khi quý vị không hiểu, có nghĩa là quý 
vị bị trói trong các nút buộc và không thể nào mở ra được. Khi quý vị đã hiểu 
ra và được tự tại rồi thì quý vị thấy rằng cái nhân của cả nút buộc và việc mở 
ra đều như nhau. Không hiểu nên gọi là buộc, hiểu rồi thì gọi là mở. Thánh và 
phàm chẳng phải hai đường. Thánh hiền và phàm phu chẳng phải là hai con 
đường khác nhau. Thánh là bậc đã thông hiêu nguyên lý của các pháp. Các vị 
đã thê hội mọi lĩnh vực của toàn thê pháp giới nên có trí huệ của bậc thánh. 
Người phàm phu khi chưa hiệu gì thì quay lưng lại với tánh giác ngộ sáng 
suôt và kêt hợp với phiên não nhiễm ô. Thê nên hành phàm phu là bôi giác 
hiệp trân. Bậc thánh là bôi trân hiệp giác. 


Nếu quý vị quay lưng với tánh giác ngộ sáng suốt, quý vị sẽ trở thành một với 
tướng phiền não nhiễm ô của các pháp hữu vi. Nhưng, cơ bản là bậc thánh và 
kẻ phàm phu không phải là hai con đường khác nhau. 

Tại sao con đường của họ lại không khác nhau? 


Một bên thì mê mờ và một bên thì tỉnh giác. Nhưng cội nguôn của mê mờ và 
giác ngộ là một. Ở đây chúng ta đang nói về chân lý cứu cánh : 


Phi nhất thiết pháp 

Ly nhất thiết tướng. 

Kinh văn: 

Ông hãy xem tính chất giữa các cọng lau giao nhau, 
Đó chăng phải là không và có. 

Mê mờ nghĩa ấy, tức vô minh. 


Hiểu ra nghĩa đó, tức là giải thoát. 


Trang 20 


Giảng: 


A-nan, Ông hãy xem tính chất giữa các cọng lau giao nhau. Hãy quán sát thật 
kỹ các cọng lau tựa vào nhau-đặc biệt là tính chất tự nhiên ở giữa chúng. 
Tính chất gì mà các cọng lau có được? Chăng có gì cả. Chẳng có cái có cái 
không sì rõ rệt ở giữa đó cả. Đó chẳng phải là không và có. Quý vị có thể nói 
rằng đó là không, nhưng cũng có cái gì ở đó. Quý vị có thể nói rằng nó có, 
nhưng thực tế lại chăng có gì cả. các cọng lau giao nhau biểu tượng cho tính 
chất không hiện hữu (vô) của cả hai pháp pháp hữu vi và pháp vô vi. Quý vị 
nên lưu ý điểm nầy. 


Mê mờ nghĩa ấy, tức vô minh. Điều có nghĩa là với sáu căn của mình, khi quý 
vị không nhận ra, khi quý vị chưa tỉnh giác, thì quý vị là kẻ mê mờ về chân 
không. Mê muội phát sinh từ ngoan không, đó là nơi mà vô minh phát khởi. 
Trong chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể, mê muội phát sinh thành vô 
minh. Hiểu ra nghĩa đó, tức là giải thoát. Nếu quý vị khám phá ra điều này, thì 
chăng còn vô minh nữa. Quý vị phát minh ra tự tánh giác ngộ sáng suốt bản 
hữu cuả mình. Điều phát minh này chính là sự giải thoát. 


Trong quá khứ, có một vị tăng tu thiền, nghe có vị cao tăng giác ngộ với đạo 
hạnh cao tột, vi tăng ấy liền đi tìm đến bậc cao tăng Thiền sư để cầu được 
khai thị. Trong đạo Phật, việc cầu được khai thị là việc thông thường. Đó 
chẳng phải là chuyện đưa ra một câu hỏi bất chợt rồi có được đáp lại bằng 
một câu trả lời ngẫu nhiên. Vì lời khai thị được đưa ra nhằm mục đích chấm 
dứt luân hồi sinh tử, nên toàn bộ vấn đề được thâm cứu một cách toàn 
triệt. Trước hết, cắn nhất là quý vị phải mang y hậu và toạ cụ, bồ đoàn theo 
mình. Khi đến nơi trụ xứ của vị Thiền sư, quý vị đắp y hậu nghiêm chỉnh, trải 
toạ cụ ra, đảnh lễ vị Thiền sư ba lần, rồi quý gối chắp tay. Sau đó quý vị mới 
thưa hỏi những điều mình chưa rõ. 


VỊ tăng ấy hỏi điều gì? Ông ta hỏi làm sao để được giải thoát. Ông ta mong 
cầu được tự tại. Làm thế nào để được giải thoát. Đó là vấn đề ông ta muốn 
hỏi vị Lão Hoà thượng, những là vị Trưởng lão có giới hạnh và niên hạ cao 
trong tăng chúng. 


Vị tăng thưa rằng: “Bạch Hoà thượng, xin ngài hoan hỷ chỉ do con làm thế 
nào đê được giải thoát?” 


Lão Hoà thượng hỏi lại: “Thế ai đang trói ông?” 


Với câu trả lời ây, vị tăng đi tham vân trở nên giác ngộ. Có thực chỉ một cầu 
mà khiên cho vị tăng giác ngộ chăng? Cũng đúng và cũng không. 


Quý vị sẽ hỏi, “Như thê là sao?” 


Trang 2l 


Hâu như trong mọi trường hợp, mọi việc đêu được xem từ cả hai mặt, và 
được giải thích theo nhiêu cách khác nhau. 


“Có phải đó chỉ là cách nói lãng hoặc nói mập mờ chăng?” 


Không phải vậy, nếu quý vị thực sự muốn đề cập đến đạo lý mà mình đang 
quan tâm. Trong trường hợp nây, chúng ta có thê nói rằng, đúng là chỉ có một 
câu đã đem đến sự giác ngộ cho vị tăng, vì vị Lão Thiền sư khi nói câu ấy 
ngài đã thông suốt nhân duyên và đã khiến cho vị tăng đi đến chỗ phải hỏi về 
cách làm thể nào để được giải thoát. Lão Thiền sư biết câu trả lời của mình 
“Thế ai đang trói ông?” sẽ giúp cho vị tăng trực nhận tức thời- sự giác ngộ. 
Do vậy, Lão Thiền sư chọn câu trả lời theo cách ấy. Tuy vậy, có người đôi khi 
không được giác ngộ, dù vị thâỳ cũng mong muốn được như vậy. Lần nây, 
Lão Thiền sư đã thành công với câu trả lời của mình, đã giúp cho đệ tử của 
mình ngộ đạo. 


Mặt khác, làm thế nào để giải thích được rằng, chỉ trong một câu mà đã đem 
sự giác ngộ đến cho vị tăng? Thông thường, vị tăng nầy cơ bản đã công phu 
tọa thiền hăng ngày để phát triển định lực. Ông ta đã tu tập lâu năm nhưng 
vẫn chưa được thông SuỐt. Tuy vậy, hằng ngày vị tăng này vân siêng năng tu 
tập và càng lúc trí huệ càng được phát huy. Tuy chưa thực sự đạt được giác 
ngộ nhưng cũng đã gần kề. Thế rồi chính câu trả lời của Lão Hoà 
thượng chính là cơ duyên đã giúp cho vị tăng đột nhiên chứng ngộ. VỊ tăng 
đã hội đủ nhân duyên, và ngay lúc đó Lão Thiền sư khai thị cho, vị ấy liền 
nhận ra. Đó là: 


Mười năm thiên định trong núi văng, 
Chăng băng một lời chỉ điêm của minh sư. 


“Minh sư' có nghĩa là là “người sáng mắt”, là người đã có được “Phật nhãn.) 
Một bậc Thiện tri thức như vậy có thể nhìn thông suốt nhân duyên. Vị ấy có 
thể giảng pháp khế hợp đến ImỨC CÓ thể khiến cho nhân quyên được chín 
muôổi. Thế nên quý vị có thể ngôi thiền 10 năm trong núi vắng, nhưng không 
bằng gặp được một vị minh sư điểm đạo cho mình. 


Do vậy trong đạo Phật, được thân cận một vị minh sư là điều rất quan trọng. 
Trong số các vị Thiền sư trưởng lão, có rất ít vị chân thực là minh sư. Có thê 
họ là người thông thái, nhưng chưa hẳn là bậc “sáng mắt” có nghĩa là, chưa 
hắn họ đã được “khai ngũ nhãn. Quý vị đừng cho rằng đây là việc dễ làm. 
Thực vậy. Khai được Phật nhãn chắc chắn không phải như chứng được quả vị 
A-la-hán, mà đòi hỏi quý vị phải trồng nhiều căn lành trong quá khứ. 


Trang 22 


Đề có được Phật nhãn, quý vị phải nhất tâm tu tập pháp đại bi, đặc biệt là 42 
Đại bi thủ nhãn ấn pháp (Forty-two Greatly Compassionate Hands and Eyes). 
Nếu quý vị nhiệt tâm tu tập pháp này thì có thể đạt được Phật nhãn. Đó là 
pháp “vượt cầu môn. Nếu một người đã đạt được Phật nhãn mà xuất gia, thì 
vị ây sẽ cứu giúp cho TÁC. nhiều chúng sinh, nhưng tất cả đều tuy thuộc vào 
nhân duyên. Những ai muốn có được Phật nhãn phải cực kỳ tinh tấn tu tập 42 
Đại bị thủ nhãn ân pháp. Đừng bỏ công phu dù chỉ một ngày. Và điều quan 
trọng nhất là quý vị không được hút thuốc khi tu tập pháp nây. Nếu quý vị 

vẫn hút thuốc trong khi tu, thì các vị hộ pháp thiện thần (dharma-protecting 
øood spirits) sẽ quỏ trách quý vị. Thế nên đừng tuỳ tiện việc ấy. 


Tôi hy vọng răng mọi người trong chúng đây sẽ rất tinh chuyên tu tập 42 Đại 
bị thủ nhãn â ấn pháp. Đừng bao giờ lơ là dù chỉ một ngày. Tuy vậy, cũng phải 
cần đến vài ba năm công phu mới mong đạt được kết quả. Nếu quý vị đã từng 
tu tập trong đời trước rồi, thì tiến bộ sẽ rất nhanh. Quý vị sẽ rất sớm có được 
huệ nhãn. 


Kinh văn: 

Mở nút phải theo thứ lớp 

Khi sáu nút đã được mở, thì một cũng không còn 

Nơi các căn, hãy chọn tính viên thông, 

Được vào dòng , tức thành chánh giác. 

Giảng: 

Mở nút phải theo thứ lớp. Nhất thiết phải theo thứ tự khi mở các nút. 


Quý vị sẽ hỏi: “Làm thế nào để mở theo thứ tự từng nút? Nút đầu tiên bị thắt 
lại như thế nào?” 


Đề bắt đầu, tánh Như Lai tạng vốn chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. 
Nhưng tối tăm mê muội làm thành hư không (hối muội vi không). Ngay tại 
đó mà vô minh sinh khởi. Thế nên, mặc dù tánh Như Lai tạng là bất sinh bất 
diệt, nhưng nương nơi chân mà khởi vọng, theo đó là tâm đối tượng của sinh 
diệt phát sinh-đó là thức. Thức nầy phân thành thức thứ sáu, thức thứ 7, và 
thức thứ 8. Nhưng cội nguồn của thức thứ 8 vốn phát khởi từ vô minh, tạo ra 
các thứ sinh diệt, lại là tánh của Như Lai tạng, tánh Như Lai tạng nầy 
lại chăng phải là đối tượng của sinh diệt. Căn nguyên của nó chính là chân 
tâm thường trú tánh tịnh minh thẻ. 


Trang 23 


Do nương nơi chân mà khởi vọng, nên tánh Như Lai tạng biến thành A-lại- 
da thức, tức là thức thứ 8, còn gọi là tàng thức. 


Thức thứ § là cơ sở hiện hữu của ngũ uấn: sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức. Do thức uẫn sinh khởi đầu tiên mà có hành uấn. Đây là thức thứ 7, 
tức Mạt-na thức, còn gọi là truyền tống thức. Thức này truyền đạt những 
thông tin từ thức thứ sáu vào thức thứ 8. Chính nó lập nên hành uâẫn. 


Uẩn tiếp theo là tưởng uấn; đây là thức thứ sáu, còn gọi là ý thức. Thọ uấn là 
một trong năm thức đầu tiên: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức. Thọ uấn, tưởng uấn, hành uân, thức uân, mỗi thứ tương ứng với một nút 
thắt. Sắc uẫn được kê là 2 nút, vì nó thô trọng hơn. Như vậy, sáu nút bắt đầu 
với thức thứ 8 và hoạt dụng thông qua thức thứ 7 và thức thứ sáu rồi thông 
qua năm thức giác quan. Với sự hiện hữu của ngũ uẫn mà ngũ trược 
được hình thành, tạo ra không biết bao nhiêu chướng ngại. 


Nếu chúng ta muốn mở những nút nầy, trước hết, chúng ta phải dừng lại 
không đuôi theo sắc uân nữa. Một khi hai nút này đã được mở ra, thì các uẫn 
khác như thọ uẫn, tưởng uân, hành uẫn, thức uân cũng được dừng lại, sáu nút 
đều được mở. “Các nút phải được mở theo thứ tự,” bởi vì sắc uân là gôm 
những nút thô trọng, trong khi những uân khác, thọ uẫn, tưởng uấn, hành uấn, 
thức uần là cực kỳ vi tế. 


“Thê tại sao chúng bắt đâu sự tạo thành từ bên trong rôi tiên hành sang bên 
ngoài?” Quý vị sẽ thắc mắc. 


Vì thức thứ 8 là thức đầu tiên khởi niệm tưởng phân biệt. Tất cả đều bắt 
nguồn từ thức thứ §. Ngũ uấn và thức thứ 8 kết hợp chặt chẽ với nhau tạo 
thành nút buộc luân hồi sinh tử. Vì nó bắt đầu từ thức thứ 8, nên khi mở, phải 
bắt đầu từ sắc uân. Thứ tự nầy cũng giống như khi cởi áo quần, phải cởi từ 
lớp ngoài trước rồi lớp trong. Theo cách nây, quý vị cởi từng lớp cho đến hết, 
như các nút được mở ra vậy. Đó là cách giải thích, nhưng thực tế là nếu quý 
vị cởi được một nút, thì năm nút kia cũng được mở ra luôn. Như trong bài kệ 
nÓI: 


Khi sáu nút đã được mở, thì một cũng không còn. Khi sáu căn, tức là sáu nút 
đã được tự tại, thì cái một cũng biên mât luôn. Điêu nây sẽ được giải thích chi 
tiêt trong đoạn văn sau. 


Nơi các căn, hãy chọn tính viên thông. Phương pháp tu tập là áp dụng nỗ lực 
ngay từ cửa ngõ của sáu căn. Có nghĩa là, mắt không bị xoay chuyên bởi hình 
sắc, tai không bị xoay chuyên bởi âm thanh, mũi không bị xoay chuyền bởi 
hương thơm, lưỡi không bị xoay chuyển bởi mùi vị, thân không bị xoay 
chuyển bởi sự xúc chạm, thức không bị xoay chuyển bởi các pháp. Quý vị 


Trang 24 


chuyên hoá ngay những gì xuât hiện nơi cửa của sáu căn. Quý vị hôi quang 
phản chiêu, không cân phải tìm câu bên ngoài. Chỉ cân phòng hộ thân và tâm. 
Hãy tự tìm câu ở trong chính mình 


Để tu tập nơi sáu căn, quý vị phải chọn một căn để dẫn đến viên thông. Đức 
Phật đã đặt nền móng cho phương pháp này. Ngài đã giảng giải về 1200 công 
dụng của mỗi căn và chỉ cho A-nan thấy căn nào hoàn chỉnh nhất. Chăng 
hạn, nhãn căn là không hoàn chỉnh, nhưng nhĩ căn thì được. Thiệt căn và ý 
căn cũng là những căn hoàn chỉnh. Có những căn hoàn chỉnh và có những căn 
thì không. Quý vị phải chọn một căn và phát huy công phu tu tập trên căn đó. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-mI đã ngầm ý bảo rằng nhĩ căn sẽ dẫn đến viên thông. 

Đức Phật mong A-nan tự quyết định trong sự lựa chon; Đức Phật muốn A-nan 
tự mình tìm ra sự quyết định. 


Tự chọn ra một căn viên thông và được vào dòng, tức thành chánh giác. 


Nhập vào dòng pháp giới của bậc thánh. Nghịch với dòng sanh tử của phàm 
phu. 


Sau khi đã vào dòng (Nhập lưu) được rồi, mới có thể thành tựu chánh đẳng 
chánh giác. 


Kinh văn: 

Thức A-đà-na rất vi tế. 

(Khiến cho) tập khí chảy như dòng nước xiết 

E rằng sẽ lầm đó là chơn hay phi chơn 

Nên Như Lai thường không nói đến 

Giảng giải: 

Đây là giáo pháp mà Đức Phật hiếm khi nói đến. “Như Lai thường ít khi 
giảng giải cho các ông toàn bộ vân đê nây.” Quý vị hãy tưởng tượng: Đức 
Phật Thích-ca Mâu-nmI giảng giải giáo pháp nây cho hàng Đại A-la-hán, Đại 
Bô-tát, Đại tỷ-khưu. Thê mà nay chúng ta lại có dịp thuận tiện đê nghe được 
giáo pháp vi diệu do chính Đức Phật giảng nói! 

Thức A-đà-na rất vi tế. Đây là một thức rất vi tế, thậm chí còn hơn cả thức thứ 
8. Thức A-đà-na còn gọi là “Bạch tịnh thức.ˆ Đó chính là chủng tử thanh tịnh. 
(Khiên cho) tập khí chảy như dòng nước xIêt. Thức tính nhạy và vị tê nây đặc 


biệt tạo nên những tập khí cuồn cuộn chảy như dòng nước xiết. Đây chính là 
cội nguôn luân hồi sinh tử. Ngay khi một niệm hư vọng sinh khởi trong 


Trang 25 


phương diện nhất chân của thức vi tế nầy, thì đó là một niệm vô minh; trở lại, 
nó khiến cho tập khí cuồn cuộn dấy lên và chảy như dòng nước xiết. Không 
có gì có thể ngăn cản được dòng tập khí này. Dòng nước chảy xiết ở đây dụ 
cho luân hồi sinh tử của chúng ta. Sinh ra rồi hoại diệt, sống rồi chết, đời nầy 
sang đời kia, có khi làm người, có khi làm thú, có khi làm chúng sinh ở cõi 
trời, có khi đoạ vào địa ngục, xoay vần không ngừng nghỉ- đó là tập khí đang 
tuôn chảy như dòng thác. 


E rằng sẽ lầm đó là chơn hay phi chơn 

Nên Như Lai thường không nói đến 

“Tại sao giáo pháp chân thực không nói về _vấn đề này? Tại sao Như Lai 
không diễn bày giáo pháp vi diệu chân thực nầy cho các ông? Như Lai e ngại 
răng chúng sinh sẽ cho răng cái chân là hư vọng, và cho cái hư vọng thành ra 
chân thật. Chắng hạn, các ông cứ muốn “minh' lại “tánh giác”, do vậy, nên 
các ông chỉ làm tăng thêm cái mê, trên cái mê lại chât chông thêm cái mê và 


trở thành hai lân mê muội.” 


“Thông thường Như Lai không giảng bày giáo pháp vi diệu này. Như Lai chỉ 
giảng nói giáo pháp Tiểu thừa cho những đệ tử có căn cơ (hợp với) Tiểu thừa. 
Giáo pháp Đại thừa chân thực vi diệu là điều trước đây Như Lai chưa từng 
nói. Như Lai chưa nói là vì các ông là những người có căn tánh Tiểu thừa, 
chưa đủ căn cơ để nghe. Các ông chưa chuyền tâm nguyện từ Tiểu thừa sang 
Đại thừa, Thế nên mỗi khi Như Lai muốn diễn bày pháp này, Như Lai phải trì 
hoãn lại.” 

Kinh văn: 

Tự tâm chấp lấy tự tâm 

Vốn không phải huyễn, lại thành pháp huyễn. 

Chẳng thủ trước, thì chẳng có gì là phi huyễn 

Phi huyễn còn chẳng sinh 

Pháp huyễn làm sao lập? 

Đó gọi là diệu liên hoa 

Kim cang vương bảo giác 


Giảng giải: 


Trang 26 


Tự tâm chấp lấy tự tâm. Chúng sinh vốn không nhận ra được kiến phần và 
tướng phần vốn chỉ là biểu hiện từ tự tâm, 


Tam giới duy tâm. 
Vạn pháp duy thức. 


Không nhận ra được các pháp từ tân biến hiện, nên trở lại chấp lầy kiến phần; 
có nghĩa là chấp lấy quan niệm chủ quan của riêng mình-là thức thứ 8. Tướng 
phần là chỉ cho ngoại cảnh. Vốn tướng phần và kiến phần cả hai đều là hư 
VỌNnE. Chúng chỉ ảnh tượng hư giả trong tâm mình. Nhiều người không thể tin 
được răng chúng sẽ quay trở lại bản tính tự chiếu soi, mà họ chỉ mong tìm 
cầu bên ngoài.Đối với chân tâm, họ mê mờ và chạy đuôi theo cái hư vọng. 
Nếu quý vị nhận ra được vạn pháp chỉ là sự biến hiện từ chính tâm mình; nếu 


quý vị 
Thức tự bốn tâm 
Kiến tự bốn tánh 


Thì quý vị sẽ hiệu ra răng tướng phân và kiên phân vôn sinh khởi từ tâm 
mình. Nêu quý vị nhân ra được chân tâm thường trú tánh tịnh minh thê thì 
quý vị sẽ không còn chạy tìm câu bên ngoài, mà sẽ quay về nhà. 


Vốn không phải huyễn, lại thành pháp huyễn. 


Vì chúng sinh vốn thường mê mờ chân tâm và đuổi theo vọng tâm, nên họ 
thường nghi ngờ rằng vốn tự thể là không có hư vọng, mà lại trở thành hư 
vọng. Quý vị phải nên đừng để mình bị vướng mắc vào suy nghĩ hư vọng nầy. 
Không bị vướng mắc (chấp thủ) chính là điểm quan trọng ở đây. Nguyên 
nhân mà nhiều người bị mê lầm sáu căn và sáu trần là do họ chấp thủ vào 
tướng phân và kiến phần. Họ bị vướng mắc đến nỗi tin rằng tánh thấy (khả 
năng thấy-capacity to sec) của mình chính là kiến phần, và đó là cái có thực. 
Họ không hiểu ra rằng tánh thấy ấy vốn cũng chỉ là hư vọng- nó không có 
thực. 


Chăng thủ trước, thì chắng có gì là phi huyễn 
Chăng có gì là phi huyễn ở đây. 
Phi huyễn còn chẳng sinh. Những gì hư vọngchắc chắn sẽ không hiện hữu, 


chăng có nơi chỗ để chúng sinh khởi. Pháp huyễn làm sao lập? Làm thế nào 
mà các pháp huyền tôn tại được? 


Trang 27 


Đó gọi là Diệu liên hoa, vi diệu và mẫu nhiệm. Hoa sen sinh ra từ bùn nhưng 
không bị ô nhiễm bởi bùn dơ. Nó mọc trong bùn nhưng chính nó lại thanh 
tịnh, và hoa sen lẫn quả của nó hình thành cùng lúc. Đó chính là Kim cang 
vương bảo giác. Kim cang là kim loại cứng chắc nhất. Nó biểu tượng cho trí 
huệ. Không có thứ gì có thể phá huỷ hay xuyên thủng được trí huệ. “Vương' 
có nghĩa là tự tại, như một vị Vua vậy. “Bảo giác” là chỉ cho chân tâm chúng 
ta. Nếu quý vị có thê không bị chấp thủ vào tướng phần và kiến phân, thì có 
thể trở về với nguồn tâm gốc tánh, có thể trở về trong tánh Như Lai tạng. Tức 
đã chuyển thức thành trí. Khi sự chuyển y đã viên mãn, thì tướng phần và 
kiến phần chuyền thành Diệu liên hoa-Bảo giác. 


Kinh văn: 

Như huyễn tam-ma-đề 

Trong khoảnh khắc, vượt hàng vô học. 
Giảng giải: 


Còn gọi bằng một tên khác, Như huyễn tam-ma-đề. Tam-ma-đề là tiếng 
Sanskrit, Samãpatti; Hán dịch là đẳng trì; có nghĩa là duy trì tính quân bình 
của định (samadhn) và huệ. Bằng trí huệ, ta có thể mở được sáu nút. Với định, 
ta sẽ không tạo ra sáu nút nữa. Trong Tam-ma-đề, định huệ đẳng trì này, 
hnàh giả có thể trong khoảnh khắc, vượt hàng vô học. “Trong khoảnh 
khắc”, tức là “trong khoảng khảy móng tay.” Chăng mất chút nào thời gian, 
quý vị có thể vượt qua vị trí của hành hữu học và đạt đến vị trí của hàng vô 
học, có nghĩa là, quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Sơ quả, quả vị thứ nhì, quả 
vị thứ ba vẫn còn ở trong hàng hữu học. Chỉ trong khoảng gảy móng tay, hành 
giả có thể chứng được quả vị thứ tư, thành A-la-hán. 


Kinh văn: 


Pháp A-tỳy-đạt-ma nây, chính là con đường duy nhất dẫn đến niết-bàn, 
mà các Đức Thê tôn (Bạc-già-phạm) trong mười phương đông tu tập. 


Giảng giải: 


Pháp A-tỳ-đạ-ma nầy.  A-ty-đạcma phiên âm từ tiếng Sanskrit, 
abhidharma, Hán dịch là “vô tỉkhông có gì sánh băng.” Chỉ cho giáo pháp, 
phương pháp được được đề cập đến. Chính là con đường duy nhất dẫn đến 
niết-bàn, chính là phương pháp siêu việt để mở ra sáu nút. -mà các Đức Thế 
tôn (Bạc-già-phạm) trong mười phương đồng tu tập. Bạc-già-phạm G: 
Bhagavan), là âm thanh mở đầu trong đệ tứ của chú Thủ-lăng-nghiêm. Đây là 
danh hiệu của Đức Phật, thường được dùng và công nhận bởi chư Phật, hộ 


Trang 28 


pháp và thiện thần khi đề cập đến Đức Phật. Ở đây không dịch nghĩa chữ Bạc- 
già-phạm, vì chữ nây có đên sáu nghĩa, nêu dịch ra thì chỉ nêu được một 
nghĩa. Sáu nghĩa là: 


Tự tại (comfortable): Phật tánh luôn luôn thể hiện năng lực tự tại. Trong 
ý nghĩa đó, Bô-tát Quán Thê Am có danh hiệu là Quán Tự tại Bô-tát. 


Xí thạnh (####È dazzling): chỉ cho hào quang của Đức Phật chiếu khắp cả 
pháp giới. 


Đoan nghiêm Gimlỗi decorous): Đức Phật lúc nào cũng đoan chính và trang 
nghiêm. Chúng ta phải học theo hạnh nầy. Khi nghe giảng kinh, chúng ta phải 
ngồi trong tư thế ngay thắng và cung kính. Đừng ngôi với tư thế uê oải, xiêu 
vẹo, hoặc duỗi người ra. Vì chính trước mặt quý vị là Đức Phật đang giảng 
pháp. Vì chúng ta tin vào Đức Phật, nên chúng ta phải kính trọng ngài. Chúng 
ta không nên giải đãi ngay trước mặt ngài. Khi nghe kinh, quý vị không được 
nằm hoặc ngủ. Không được nằm mà đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe 
rằng, nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đoạ làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn 
nằm dù khi di chuyền từ nơi này đến nơi khác. Nó không đứng dậy được. Khi 
đọc kinh, quý vị nên ngồi thẳng người và đạt kinh trên mặt bàn phía trước mặt 
mình. Nếu quý vị có một phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ một phần; 
Nếu quý vị có mười phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ mười phần. Nếu 
quý vị có một trăm, ngàn, vạn phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ trăm, 
ngàn, vạn phần, trí huệ tăng trưởng dần theo mức độ tôn kính. Quý vị cũng 
được tăng trưởng thiện căn. Kinh Kim Cang có nói rất rõ: ““ Ở nơi nào có kinh 
nầy, tức nơi đó có Đức Phật hoặc như các vị đệ tử được tôn trọng của Đức 
Phật.” Nếu quý vị có tâm tôn kính, thì quý vị sẽ có được quả báo tốt lành, 
nếu không kính trọng thì không có được quả báo ấy. Quý vị hãy xem như 
chính Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang giảng pháp và ngài A-nan đang ngồi 
bên cạnh. Chung quanh quý vị trong hội chúng là các vị Đại Bồ-tát. Hãy 
tưởng tượng pháp hội đang diễn ra trên núi Diệu cao. Nếu quý vị đã có tâm 
kính trọng như thế nầy, chắc chắn sẽ đến lúc quý vị được giác ngộ. 


“Nhưng A-nan đã nghe pháp rất nhiều mà vẫn cvhưa được chứng ngộ. Liệu 
nay con có được giác ngộ khi mới nghe kinh lân đầu?” 


Làm sao quý vị biết được A-nan chưa được giác ngộ? Có thể rằng A-nan giả 
vờ như chưa giác ngộ để Đức Phật giảng kinh và bây giờ chúng ta được nghe. 
A-nan đã thành Phật từ lâu lắm rồi, không thể nói răng A-nan chỉ được giác 
ngộ chút ít. A-nan xuất hiện như một đương cơ trong pháp hội giảng kinh và 
đóng vai như người chưa hiểu kinh. Thực vậy, A-nan nhớ từng li từng tí 
những lời Đức Phật giảng dạy; làm sao mà ngài không hiểu ra được những 
đạo lý Đức Phật muốn nói ở đây? Ngài đã hiểu từ lâu và ngài thưa hỏi là vì 


Trang 29 


chúng ta, những chúng sinh trong đời nầy. Ngài là một mẫu mực, mô phạm 
cho chúng ta. Quý vị đừng nghĩ răng mình thông minh tài giỏi hơn A-nan. 
Quý vị không được như vậy đâu. 


Danh xưng (#⁄ Rš Renowned): Mọi người đều xưng tán Đức Phật. 
Cát tường (?ï##É Lucky): 
Tôn quý (## Ê‡ Honored and noble): mọi chúng sinh đều tôn kính Đức Phật. 


Vì danh hiệu Bạc-già-phạm (Bhagavan) có đến sáu nghĩa như vậy nên không 
dịch ra. E răng không diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa. 


Đó chính là con đường duy nhất dẫn đến niết-bàn. Pháp môn này là duy nhất 
của chư Phật trong mười phương tu tập đê thành tựu Phật quả. Chư Phật đã 
xem đây là con đường chính dân đên niêt-bàn. 


Kinh văn: 


Lúc ấy A-nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai, 
qua bài kệ tụng tỉnh tuý, diệu lý rõ ràng thông suốt, nên tâm được khai 
ngộ, đồng tán thán là việc chưa từng có. 


Giảng giải: 


Lúc ấy A-nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai. A-nan 
và đại chúng đều thâm nhuằn lời kệ tụng do Đức Phật giảng nói về con đường 
Nhất thừa dẫn đến niết-bàn của chư Phật trong mười phương. Không có gì 
cao quý bằng lời chỉ dạy mang đầy tâm từ bi nầy. Qua bài kệ tụng tỉnh tuý, 
diệu lý rõ ràng thông suốt. 'Kỳ-dạ-Geya” Hán dịch là trùng tụng. “già-đà 
,, nói lại nghĩa trong văn trường hàng đã nói trước đó. Mỗi bài kệ có một sỐ 
chữ nhất định trong mỗi dòng, có thể là 4, 5, 6 hoặc 7 âm tiết bằng tiếng Hán. 
“Già-đà, ° Hán dịch là cô khởi. Bài kệ tụng này được trình bày một cách hài 
hoà và rõ ràng, thế nên được gọi là tinh tuý, diệu lý rõ ràng thông suốt. Diệu 
lý nầy diễn tả những gì cốt yếu và tuyệt đối trong giáo pháp . 


Nên tâm được khai ngộ. A-nan và đại chúng được thông hiểu phân 
lớn những điều trong giáo lý mà từ trước đến nay chưa rõ. Tâm và mắt của 
họ trở nên sáng suốt hơn, và điều nầy đã khiến cho trí huệ của họ tăng trưởng. 
Ở đây “mắt” chỉ cho huệ nhãn đã được khai mở. Đồng tán thán là việc chưa 
từng có. “Pháp này rất vi diệu. Thật là trước đây chưa từng thấy!” 


Hết quyền 4 -Đầu quyên 5 theo bản in của VPTT. 


Trang 30 


-—-O0O--- 
SÁU NÚT 
Kinh văn: 


A-nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật, “Con nay nghe Phật mở lòng vô giá 
đại bỉ dạy cho chúng con những lời pháp chân thật, thanh tịnh diệu 
thường. Nhưng tâm chúng con còn chưa được rõ mở từng nút theo thứ 
lớp. (chưa rõ) mở sáu nút thì một cũng không còn. Xin Đức Phật lại mở 
lòng từ bi, thương xót hội chúng nầy và những chúng sinh trong đời sau, 
mà ban bố cho pháp âm, để rửa sạch những cấu nhiễm sâu dày của 
chúng con.” 


Giảng giải: 


A-nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật, “Con nay nghe Phật mở lòng vô giá đại bi 
dạy cho chúng con những lời pháp chân thật, thanh tịnh diệu thường. Nhưng 
tâm chúng con còn chưa được rõ, chưa tìm ra cách mở từng nút theo thứ lớp, 
(chưa rõ) mở sáu nút thì một cũng không còn. Xin Đức Phật lại mở lòng từ bị, 
thương xót hội chúng này, những người đang dự trong pháp hội, và những 
chúng sinh trong đời sau, toàn thể mọi chúng sinh. Thương xót mà ban bố cho 
pháp âm. Ban cho mọi chúng sinh món quà là Phật pháp vi diệu để rửa sạch 
những cấu nhiễm sâu dày của chúng con.” 


Cũng như rau cải, trước hêt quý vị phải rửa sạch chúng, sau đó, sợ răng chúng 
chưa đủ sạch, quý vị lại tây rửa chúng một lân nữa. 


“Cấu nhiễm” có thể là sâu dày, trầm trọng đén mức có đủ để cho quý vị bị đoạ 
vào các cõi giới chúng sinh thấp kém. Cấu nhiễm là chỉ cho tâm tham, sân và 
si. A-nan mong cầu được hiểu rõ hơn. 


Kinh văn: 


Liền khi ấy từ toà sư tử, Như Lai chỉnh y niết-bàn tăng, vén y tăng-già-lê, 
vin vào bàn thât bảo, tay cầm lên chiêc khăn hoa kiêp-ba-la do chư thiên 
dâng cúng. 


Giảng giải: 


Liền khi ấy từ toà sư tử, Như Lai-pháp toà Như Lai ngồi giảng pháp được gọi 
là toà sư tử. Gọi như vậy là do âm thanh của Đức Phật giảng pháp được ví 
như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử gầm lên, thì các loài thú khác đều run 
sợ. Khi Đức Phật nói pháp, các loài thiên ma ngoại đạo đều sợ hãi. Chỉnh V 
niết-bàn tăng —y phục bên trong của Đức Phật-và vén y tăng-già-lê. Y tăng- 


Trang 31 


già-lê là y phục bên ngoài, còn gọi là đại y. Đức Phật vin vào bàn thất 
bảo, tay vịn vào chiếc bàn làm bằng bảy thứ báu. Chiếc bàn ở trước Đức Phật 
được làm bằng bảy thứ báu. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, và mã 
não. Lưu ly có khi được gọi là đá quý. Pha lê ngày nay không còn đặc biệt 
quý hiểm trong thời đại ngày nay khi thuỷ tính được dùng phổ biến, nhưng 
thời xưa, pha lê rất khó kiếm, thế nên nó được xem là loại quý. Xa cừ đôi khi 
có những đường vần rất đẹp trong đó. Và mã não có hình như óc ngựa màu đỏ 
và trăng. 


Rồi Đức Phật cầm lên chiếc khăn hoa kiếp-ba-la do chư thiên dâng cúng. Chư 
thiên ở đây là Dạ-ma thiên. Tu-dạ-ma thiên là cõi trời “Thiện phân.” “Khăn 
hoa" là chiếc khăn tay dệt bằng hoa kiếp-ba-la. Ở Ấn Độ, những chiếc khăn 
như vậy rấy giá trị, và chiếc khăn nầy càng đặc biệt hơn là vì đó là phẩm vật 
dăng cúng lên Đức Phật của vị chủ cung trời Tu-dạ-ma. 


Kinh văn: 


Rồi Đức Phật ở trước đại chúng, (từ chiếc khăn) cột thành một nút, đưa 
cho Á-nan xem và hỏi răng, “Đây là cái gì?” 


A-nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng, “Đó gọi là nút thắt.” 


Rồi Đức Phật cột nút khác và hỏi A-nan, “Đây là cái øì?” A-nan và đại 
chúng lại đông bạch Phật răng, “Đó gọi là nút thắt.” 


Đức Phật tuần tự cột từng nút như vậy trên chiếc khăn hoa, tổng cộng 
thành sáu nút. Mỗi khi cột xong một nút, đều đưa lên hỏi À-nan răng 
Đây là cái øì?” A-nan và đại chúng cũng tuần tự đồng bạch Phật răng, 
%Đó gọi là nút thắt.” 


Giảng giải: 
Rồi Đức Phật ở trước đại chúng, (từ chiếc khăn) cột thành một nút. Đức 
Phật như thê chơi với trẻ con, câm chiệc khăn lên và cột lại từng nút, trong 


khi ngài đang ngồi trước hội chúng. Đức Phật đưa cho A-nan xem và hỏi 
rằng, “Đây là cái gì?” Ngài đưa cho A-nan thấy rồi hỏi A-nan đó là gì? 


A-nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng, “Đó gọi là nút thắt.” 


Rồi Đức Phật cột nút khác và hỏi A-nan, “Đây là cái gì?” Đức Phật lại hỏi A- 
nan cùng câu hỏi như vậy. 


A-nan và đại chúng lại đồng bạch Phật rằng, “Đó gọi là nút thắt.” Họ cùng 
trả lời như trước. 


Trang 32 


Đức Phật tuần tự cột từng nút như vậy trên chiếc khăn hoa, tổng cộng thành 
sáu nút. Đức Phật đã thắt tât cả sáu trên chiêc khăn hoa. Môi khi cột xong 
một nút, đêu đưa lên hỏi A-nan răng “Đây là cái gì?” 


Và mỗi lần như vậy, A-nan và đại chúng cũng tuần tự đồng bạch Phật rằng, 
“Đó gọi là nút thắt.” 


Chiếc khăn hoa biểu tượng cho tánh Như Lai tạng. Sáu nút trên đó biểu 
tượng cho sáu căn. 


Kinh văn: 


Đức Phật bảo A-nan, “Khi Như Lai mới cột khăn lại thì ông gọi là nút, 
cái khăn hoa nây, trước đây chỉ một cái, tại sao lần thứ hai, thứ ba, ông 
vân gọi là nút.” 


Giảng giải: 


Chiếc khăn hoa chỉ có một, mà ông đã trả lời Như Lai đó là nút thắt, sao ôøn 
còn gọi nút thứ hai thứ ba trenn chiệêc khăn ây cũng là nút thắt? Đức Phật có 
chủ ý vặn hỏi A-nan theo cách ây. 


Kinh văn: 


A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Thế tôn, chiếc khăn hoa thêu quý báu nầy 
vốn chỉ một thể, song theo ý con, khi Như Lai cột một lần thì gọi là một 
nút, nếu cột 100 lần, thì thành 100 nút. Huống chỉ khăn nầy chỉ có sáu 
nút, không đến bảy, cũng không dừng ở năm. Sao Như Lai chỉ gọi cái 
đầu tiên là nút, mà cái thứ hai thứ ba thì không gọi là nút?” 


Giảng giải: 


A-nan bạch Phật rằng—A-nan đạp lại lời văn hỏi của Đức Phật. “Bạch Thế 
tôn, chiếc khăn hoa thêu quý báu này vốn chỉ một thể. Chiếc khăn kiếp-ba-la 
quý báu nầy chỉ là một, song theo ý con, khi Như Lai cột một lần thì gọi là 
một nút, nếu cột 100 lần, thì thành 100 nút. Mỗi lần thắt trong số 100 lần này, 
đều được gọi là một nút. Huống chi khăn nây chỉ có sáu nút, không đến bảy, 
cũng không dừng ở năm. Như Lai chỉ thắt có sáu nút trên chiếc khăn nầy, 
Như Lai không làm thêm thành bảy nút hoặc dừng lại ở năm nút. Sao Như 
Lai chỉ gọi cái đầu tiên là nút, mà cái thứ hai thứ ba thì không gọi là nút? 
Bạch Thế tôn, tại sao ngài chỉ thừa nhận nút thứ nhất là nút và không công 
nhận các nút thứ hai, thứ ba. Có ý nghĩa gì hàm ẩn trong đó?” 


Kinh văn: 


Trang 33 


Đức Phật bảo A-nan, “Cái khăn hoa báu này, ông Ì biết nó vốn chỉ là một, 
khi Như Lai thắt sáu lần thì ông gọi là sáu nút. Ông quán sát kỹ, thấy 
thể của khăn này là đồng, do vì các nút mà thành ra khác.” 


Giảng giải: 


Đức Phật lắng nghe A-nan trả lời với niềm thích thú. Dĩ nhiên, cả sáu đều gọi 
là nút. Chăng phải chỉ có nút đầu tiên mới được gọi là nút và các nút khác thì 
không. Đức Phật hỏi như vậy là để thử A-nan. Và A-nan khăng khăng răng cả 
sáu phải gọi là sáu nút. Đây là toàn bộ mục tiêu của cuộc đối thoại. Đây là 
điểm chính của vẫn đề đang đề cập đến. 


Đức Phật bảo A-nan, “Cái khăn hoa báu này, ông biết nó vốn chỉ là một. Chỉ 
là một cái. Khi Như Lai thắt sáu lần thì ông gọi là sáu nút. Ông liền gọi là sáu 
nút. Ông quán sát kỹ điều này, nhìn thật kỹ từng chỉ tiết và suy nghĩ-thấy thê 
của khăn nầy là đồng. Nó chẳng có thêm tên gọi nào nữa. Do vì các nút mà 
thành ra khác. Ngay khi Như Lai thắt thêm một nút, nó thành ra khác.” 


Điều nầy biểu tượng cho tánh Như Lai tạng vốn là một; sáu căn là những nút 
thắt trong đó. Nhưng dù có đên sáu nút, thê của Như Lai tạng vân chỉ là một. 
Nêu quý vị mở được sáu nút, thì ngay cả một cũng chăng còn. 


Kinh văn: 

Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột nút lần đầu thì gọi là nút thứ nhất, như thế 
cho đên nút thứ sáu. Nay Như Lai muôn gọi nút thứ sáu là nút thứ nhât 
có được không? 

Giảng giải: 

Ý ông nghĩ sao? A-nan, ông suy nghĩ như thế nào? Nay Như Lai muốn gọi 
nút thứ sáu là nút thứ nhât có được không? Có thê nào nút thứ sáu được gọi là 
nút thứ nhât chăng? 

Kinh văn: 

Bạch Thế tôn. Không. Nếu còn sáu nút, thì cái gọi là thứ sáu, rốt cuộc 
chăng phải là cái thứ nhât. Dù con có biện bạch hêt đời, làm sao có thê 
lộn lạo tên gọi của sáu nút kia được? 

Giảng giải: 

A-nan thưa “Hoàn toàn không. Không thể thay đổi được. Như Lai không thê 


nào thay đổi cách gọi, nút thứ nhằt thành nút thứ sáu hoặc nút thứ sáu thành 
nút thứ nhât được.” Bạch Thê tôn. Không. Nêu còn sáu nút, thì cái gọi là thứ 


Trang 34 


sáu, rốt cuộc chăng phải là cái thứ nhất. Nếu đã có sáu nút, thì nút thứ sáu là 
nút thứ sáu, dù bất luận như thế nào, nó cũng không thê đổi thành nút thứ nhất 
được. Dù con có biện bạch hết đời. Con, A-nan, dù có được học, từ vô lượng 
kiếp trong quá khứ đến nay, thì những gì con học được, những gì đã tạo nên 
tính cách đặc trưng của con, là đa văn và giỏi nhớ. Khi con đã vận dụng khả 
năng đa văn và biện luận của con, thì làm sao có thể lộn lạo tên øọI1 của sáu 
nút kia được? Làm sao có thê lẫn lộn các tên gọi kia được? Làm sao con 
lại không nhớ thứ tự của từng nút kia được? 


Kinh văn: 


Đức Phật dạy, “Đúng vậy, sáu nút không đồng nhau, Xét về căn gốc, vẫn 
do một cái khăn mà ra. Nhưng làm cho nó đảo lộn thứ tự thì rôt ráo 
không thê được.” 


Giảng giải: 


Đức Phật dạy, “Đúng vậy. Ông nói rất đúng. Không thê đổi tên gọi. Không 
thể gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất được. Nút thứ nhất không thể đôi thành nút 
thứ sáu được. Ông hoàn toàn đúng. Lý do chúng không thẻ lãn lộn là vì Xét 
về căn gốc, vẫn do một cái khăn mà ra. Nhưng làm cho nó đảo lộn thứ tự thì 
rốt ráo không thể được. Nếu ông đảo lộn thứ tự các nút, như ông nói, là không 
thể được. Điều ấy rất đúng.” 


Kinh văn: 


Sáu căn của ông cũng giống như vậy. Trong thể tánh tuyệt đối giống 
nhau, lại sinh ra cái tuyệt đôi khác nhau. 


Giảng giải: 


Chúng vốn là đồng, mắt hoạt dụng như là mắt, tai hoạt dụng như là tai, mũi 
hoạt dụng như là mũi, lưỡi hoạt dụng như là lưỡi, thân hoạt dụng như là thân, 
ý hoạt dụng như là ý. Vốn chúng là một và đồng. Nhưng ngay điểm này 
mà chúng phân chia ra. Thậm chí ngay lúc đó, chúng vân còn tốt nếu chúng 
hoà hiệp với nhau. Chúng đều có thê hồi quang phản chiếu. Mắt có thể xuay 
lại tánh thấy vào bên trong. Tai có thể lắng nghe bên trong và nghe được tự 
tánh. Mũi không bị xoay chuyên bởi mùi hương bên ngoài. Lưỡi không bị 
xoay chuyển bởi mùi vị. Thân không bị xoay chuyên bởi sự xúc chạm, 
và thức không bị ảnh hưởng các ý niệm tâm hành. Nếu chúng cùng kết hợp 
với nhau và cùng hồi quang phản chiếu, thì chúng sẽ là một. Nhưng chúng 
không thể hoà hiệp thành một được. Mắt thấy sắc, mũi ngửi hương và truy tìm 
theo chúng, lưỡi tìm cầu vị ngon lạ và bị xoay chuyên bởi chúng, thân thích 
xúc chạm và bị ràng buộc bởi chúng, tâm ý bị ảnh hưởng bởi suy tưởng trói 


Trang 35 


buộc chúng. Điều quan trọng là đừng đuổi theo chúng, nhưng người phàm 
phu không thể nào tránh khỏi việc theo đuôi này. 


Kinh văn: 


Đức Phật bảo A-nan, “Ông chắc không muôn có sáu nút nây, mà chỉ 
muôn thành một thê, việc ây phải làm sao?) 


A-nan thưa rằng, “Nếu còn những nút đó, thì điều thị phi sẽ nổi dậy, 
trong đó sẽ tự cho rằng nút nầy chăng phải là nút kia, nút kia chẳng phải 
là nút nầy. Nhưng nay Như Lai giải trừ tất cả. Các nút đã không sinh ra 
thì không có bỉ thứ. Đã không có một thì sáu làm sao thành? ? 


Đức Phật bảo, “Nghĩa mở được sáu, một không còn cũng như vậy.” 
Giảng giải: 


Đức Phật bảo A-nan, 'Ông chắc không muốn có sáu nút nầy. Ông chắc là 
không thích thành ra có sáu nút." Đức Phật nói với đệ tử, “Ông muốn mở sáu 
nút ra khiến chúng không còn nữa, mà chỉ muốn thành một thể. Ông muốn 
làm được chuyện ấy. Nhưng việc ấy phải làm sao?” 


A-nan nghe Đức Phật hỏi và thưa rằng, “Nếu còn những nút đó, thì điều thị 
phi sẽ nổi dậy. A-nan thừa nhận, 'Con muốn giải trừ sáu nút để chỉ còn một 
thê duy nhất, vì hễ còn sáu nút, thì vẫn còn những điều bàn tán thị phi về 
chúng. Lý do của sự tranh cãi là sự phân biệt giữa các nút ấy. Trong đó sẽ tự 
cho rằng nút này chẳng phải là nút kia, nút kia chăng phải là nút nầy. Bên 
trong những nút nây sẽ có những tranh cãi về nút nào là thật, nút nào chắng 
thật. “Nút nây,' là nút thứ nhất, chăng phải là nút thứ sáu; và “nút kia” là nút 
thứ sáu, chăng phải là nút thứ nhất. Sự phân biệt sinh khởi từ vấn đề cái nầy 
và cái kia. 

Nhưng nay Như Lai giải trừ tất cả. Các nút đã không sinh ra thì không có bỉ 
thử. Không còn là nút thứ nhất, nút thứ nhì, nút thứ ba, nút thứ tư, nút thứ 
năm, nút thứ sáu. Đã không có một. Khi sáu nút đã được giải trừ sạch rồi thì 
một cũng chẳng còn. Thì sáu làm sao thành? ° 

Đức Phật bảo, “Nghĩa mở được sáu, một không còn cũng như vậy. ` 

“Giỏi lắm,” Đức Phật bảo A-nan, "Ông nói điều ấy rất đúng. Nếu ông hiểu 
nguyên lý â ấy, thì ông sẽ nhận ra răng “mở được sáu, một không còn”; vì nó 


đồng một nghĩa. Nay ông đã rõ điểm nầy chưa? 


Kinh văn: 


Trang 36 


Do từ vô thuỷ, tâm ông điên loạn. Tri kiến vọng phát mãi mãi không 
dừng, làm cho tri kiên sinh mệt nhọc. 


Giảng giải: 

Do từ vô thuỷ, tâm ông điên loạn. Từ vô thuỷ kiếp đến nay, chân tâm thường 
trú tánh tịnh minh thê-chân tánh-của ông đã bị điên đảo. “Điện đảo” ở đây là 
chỉ cho “sinh tướng vô minh, đó là từ câu sinh. Từ sinh tướng vô minh phát 
khởi lên tri thức phân biệt các hiện tượng, vôn cũng là tự câu sinh. “Điên đảo” 
chỉ cho vô minh. Còn “loạn” chỉ cho Tam tê đã đê cập ở trước. Đó là: 

1. Nghiệp tướng 

2. Năng kiến tướng . 

3. Cảnh giới tướng . 


Nghiệp tướng khiến cho phát sinh Năng kiến tướng, Năng kiến tướng lại làm 
sinh khởi Cảnh giới tướng . Điều này rất vi tế, tuy vậy, đó không phải là điều 
mà hàng phàm phu biện biệt được. 


Một niệm bắt giác sinh ra tam tế. Khi tam tế này đã phát khởi, thì liền có nút 
thứ nhất. Thời điểm mà Tri kiến vọng phát mãi mãi không dừng, là khi cảnh 
giới tướng làm duyên để tăng trưởng thành lục thô. Điều nầy cũng đã được 
giảng giải ở đoạn trước. Lục thô là: 

Trí tướng: Trí nầy chỉ cho trí thế gian, tức thế trí biện thông. Nó bao gồm cả 
hiếu biết về lính vực khao học, kỹ thuật, các loại nghề nghiệp. Vì quý vị “phát 
khởi vọng kiến,” nên sinh khởi nên Trí tướng, và phát sinh ra cái thứ hai trong 
Lục thô. 


Tương tục tướng: Nó không bao giờ dừng. Trí tướng chính là nút thứ hai, và 
Tương tục tướng chính là nút thứ ba. 


Chấp thủ tướng: Sinh khởi tính chấp trước. 

Kế danh tự tướng . 

Khởi nghiệp tướng (production of karma). 
Nghiệp hệ khổ tướng ( karmic-bound suffering) 


Kinh văn: 


Trang 37 


Như khi con mắt mỏi mệt thì thấy như có hoa đốm không có nguyên 
nhân øì, hỗn loạn khởi lên trong thê tánh sáng suôt rồng lặng. 


Giảng giải: 


Như khi con mắt mỏi mệt thì thấy như có hoa đốm. Đoạn nầy giống như 
đoạn trước đã giảng, “Nhìn vào hư không một lúc lâu, sinh ra mỏi mệt.” Khi 
đã mỏi mệt, thấy những hoa đốm lăng xăng giữa hư không. Ở đây cũng vậy, 
không có nguyên nhân gì, hỗn loạn khởi lên trong thể tánh sáng suốt rỗng 
lặng.. Chăng biết do nguyên nhân nào, chúng xuất hiện hỗn loạn trong tánh 
Như Lai tạng. 


Kinh văn: 


Tất cả các tướng trong thế gian, núi sông đất liền, sinh tử niết-bàn, đều 
là tướng hoa đôm điên đảo, do bệnh mê lâm mà phát ra. 


Giảng giải: 


Không những chỉ có tướng tam tế và lục thô sinh khởi do vì mắt mỏi mệt vì 
nhìn lâu, đến nỗi nhìn thấy hoa đốm lăng xăng loạn khởi giữa hư không, mà 
tất cả các tướng trong thế glan-toàn thể vũ trụ pháp giới, có nghĩa là, không 
chỉ thế giới chúng ta đang sống, mà tất cả các cõi nước trong khắp mười 
phương hư không pháp giới-núi sông đất liền, sinh tử niết-bàn, đều là tướng 
hoa đốm điên đảo. Chúng hiện hữu đều do mắt nhìn lâu hoá ra mỏi mệt. 
Chúng đều là do bệnh mỆ, lầm mà phát ra. Vốn chẳng có hoa gì cả trên hư 
không. Tất cả những thứ này đều là tướng điên đảo xuất hiện như là hoa. Thế 
nên Đức Phật muốn giảng bày nghĩa lý trong đoạn kinh nây là: “Ông có biết 
pháp sinh khởi từ đâu không? Mọi hiện tượng đều sinh khởi từ vô minh cuat 
chúng sinh. Từ một niệm bất giác mà có tam tế. Và cảnh giới tướng làm nhân 
duyên cho lục thô sinh khởi.” 


Kinh văn: 


A-nan thưa, “Bệnh mê lầm này cũng giống như các nút thắt, làm sao để 
giải trù?” 
Giảng giải: 
Nghe Đức Phật giải thích, A-nan thưa, “Bệnh mê lầm nầy cũng giống như các 
nút thắt. Bệnh mỏi mệt, nhặm mắt, do nhìn sững quá lâu, cũng giống như các 
nút thắt. Làm sao để giải trừ? Chúng con làm sao để cởi bỏ chúng đi? Làm 


sao đê chúng con quay trở về lại với bản lai diện mục của mình? Làm sao đê 
chúng con quay trở về lại với tánh Như Lai tạng?” 


Trang 38 


Kinh văn: 


Đức Phật dùng tay cầm cái khăn có nút, kéo mối bên trái, hỏi A-nan 
rằng, “Thế này có cởi được không?” A-nan đáp: “Bạch Thé tôn. Không.” 
Đức Phật dùng tay kéo riêng mối bên phải, rồi hỏi A-nan rằng, “Thế này 
có cởi được không?” A-nan đáp: “Bạch Thế tôn. Không.” 


Giảng giải: 


Đức Phật dùng ví dụ đê khiên cho A-nan tự hiêu ra cách cởi các nút, vôn là 
giông như bệnh mỏi mắt do nhìn sững quá lâu. 


Đức Phật dùng tay cầm cái khăn có nút, kéo mối bên trái. Đức Phật cầm chiếc 
khăn hoa quý báu kên rồi kéo nghiêng về phía bên trái. Lúc đó ngài hỏi A-nan 
rằng, “Thế này có cởi được không?” Cách nầy có mở các nút ra được không? 
A-nan thưa: “Bạch Thế tôn. Không.” 


Rồi Đức Phật dùng tay kéo riêng mối bên phải, rồi hỏi A-nan rằng, “Thế này 
có cởi được không?” Cách nầy có cởi được các nút không? Các nút có mở ra 
được chăng? “Bạch Thế tôn. Không.” Nó chẳng bao giờ mở ra được. Nếu 
Như Lai cứ kéo chiếc khăn, thì chăng thể nào mở ra được. A-nan trả lời. 


Kinh văn: 


Đức Phật bảo A-nan, nay Như Lai dùng tay kéo mối bên phải rồi bên 
trái, rôt cuộc vần không cởi được. Vậy ông dùng phương tiện nào mà mở 
ra được? 


A-nan bạch Phật ngôn, “Bạch Thế tôn, ngài phải cởi từ chính giữa, các 
nút sẽ được mở ra.” 


Giảng giải: 


A-nan rất thông minh! Đức Phật không làm được, nhưng A-nan nghĩ ra được 
cách làm. Đức Phật bảo A-nan, nay Như Lai dùng tay kéo mối bên phải rồi 
bên trái, rốt cuộc vẫn không cởi được. Như Lai không thể nào mở ra được dù 
chỉ một nút. Vậy ông dùng phương tiện nào mà mở ra được? Ôgn hãy suy 
nghĩ cách thức. Dùng những phương tiện thiện xảo để tìm ra. Làm sao để mở 
được? Ông rất thông minh. A-nan. Chắc chắn ông sẽ tìm ra được phương 


pháp. 


A-nan bạch Phật ngôn, “Bạch Thê tôn, ngài phải cởi từ chính giữa, các nút sẽ 
được mở ra.” Nêu Như Lai chỉ kéo chiệc khăn sang bên trái rôi bên phải, thì 


Trang 39 


không thê nào mở nút ra được. Điêu cân làm là mở ngat từ trung tâm chiêc 
khăn. Một khi đã cởi được, các nút sẽ mở ra.” 


Kinh văn: 


Đức Phật bảo A-nan, “Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ông muốn mở nút, ông 
phải mở từ chính giữa.” 


Giảng giải: 


Câu trả lời của Đức Phật là, “A-nan, ông thật thông minh. Phải không? Đúng 
vậy, đúng vậy. Đó là những gì ông hiểu được. Ông đã nhận ra. Như 
Lai chưa nghĩ ra là ông sẽ làm việc ấy bằng cách nào, và ông đã tìm ra được 
phương pháp kỳ diệu này!” Đức Phật thể hiện sự tán thành của mình. “Đúng 
như vậy. Nay Như Lai đã rõ. Nếu ông muốn mở nút, ông phải mở từ chính 
giữa. Bởi vậy, ông không những chỉ học giỏi, mà ông rất thông minh.” 


Kinh văn: 


A-nan, Như Lai nói Phật pháp do nhân duyên sinh, chắng phải là căn cứ 
vào những tướng hoà hiệp thô trọng của thế gian. Như Lai nhận ra các 
tướng thế gian và xuất thế gian, biết rõ bản nhân của chúng do nhân 
duyên gì mà phát sinh ra. 


Giảng giải: 


A-nan, Như Lai nói Phật pháp do nhân duyên sinh, chắng phải là căn cứ vào 
những tướng hoà hiệp thô trọng của thế gian. Chắng phải là Như Lai y cứ vào 
những tướng thô phù trên thế gian mà mọi người đều thấy. Như Lai nhận ra 
các tướng thế gian và xuất thế gian. “Tướng thế gian” là chỉ cho các pháp 
nhiễm và tịnh trong lục đạo luân hồi sinh tử. “Pháp xuất thế gian” là chỉ cho 
các pháp thanh tịnh trong cảnh giới của của bốn thánh quả A-la-hán. Như Lai 
biết rõ bản nhân của chúng do nhân duyên gì mà phát sinh ra. Như Lai biết 
rõ nguồn gốc xuất phát sinh của các pháp nầy và cách mà chúng hoà hiệp với 
các nhân duyên.” 


Kinh văn: 
Như thế cho đến một giọt mưa ngoài hằng sa thế giới, (Như Lai) cũng đều 
biêt sô mục. Cũng như nay trước mắt ông, các thứ cây tùng thăng, cây 


gai cong, chim hộc trắng, chim quạ đen, (Như Lai) đều biết nguyên do. 


Giảng giải: 


Trang 40 


Như thế-Như Lai biết nhân duyên gì khiến các hiện tượng phát sinh-cho đến 
một giọt mưa ngoài hằng sa thế giới, (Như Lai) cũng đều biết số mục. Như 
Lai biết rõ các nhân duyên gì ở trong tận cùng các thế giới xa xăm và các thế 
giới khác. Chắng có hiện tượng nào trong các thế giới đó mà Như Lai không 
biết, kế cả các thế giới ở ngoài các thế giới nầy, Như Lai đều biết rõ từng giọt 
mưa rơi xuống. Kinh Kim Cang có nói: 


“Như Lai hoàn toàn thây biệt được mọi tâm niệm của chúng sinh.” 


Bắt luận là các chúng sinh thuộc cõi giới loài người hay cõ giới khác, bất kỳ 
niệm tưởng nào sinh khởi trong chúng, Như Lai đều biết rõ. Cũng như nay 
trước mắt ông. Ông không thể nào thấy được các hiện tượng ở các cõi nước 
khác cách xa đây nhiều như số cát sông Hằng, như những vật đang hiện hữu 
trước mắt ông bây giờ, các thứ cây tùng thăng, cây gai cong, chim hộc trăng, 
chim quạ đen, (Như Lai) đều biết nguyên do. 


Kinh văn: 


Vậy nên A- -nan, tuỳ tâm ông lựa chọn trong sáu căn, nếu trừ được nút 
thắt trong căn ây rồi, thì trần tướng tự diệt. Các vọng đã tiêu, đó chẳng 
phải chân thì là gì? 


Giảng giải: 


Vậy nên-do mọi điều Đức Phật đều biết được, như ngài vừa giải thích-tuỳ 
tâm ông lựa chọn trong sáu căn. Tự ông chọn một một căn nào đó trong sáu 
căn mà ông thích, ông có nhớ công đức của từng căn mà Như Lai đã giải 
thích không? Căn nào có đủ 1200 công đức, căn nào không? Căn cứ vào đó, 
ông có thể chọn ra căn nào hợp với mình. Khi ông đã chọn được một căn, nếu 
trừ được nút thắt trong căn ấy rồi, thì trần tướng tự diệt. Ông áp dụng phương 
pháp tu tập của mình đối với bất kỳ căn naò đã được chọn ra, cho đến khi 
căn, nút thắt và trần cảnh đều tiêu sạch. Các vọng đã tiêu. Lúc ấy, các vọng 
tưởng-suy nghĩ dựa trên sinh diệt-mọi sự phân biệt đều tiêu VONE. 


“Điều gì sẽ xảy ra?” Quý vị sẽ tự hỏi. “Chúng ta sẽ làm gì khi mọi vọng 
tưởng của mình tiêu mất?” Đó chắng phải chân thì là gì? Nếu lúc này quý vị 
chăng phải chân thì đó là cái gì? Tất cả những gì còn lại đều là chân. Khi cái 
vọng không còn, thài tất cả còn lại đều là chân. Trừ bỏ mọi niệm tưởng vướng 
mắc vào các duyên, thì bản tánh chân như thanh tịnh vi diệu sẽ hiện tiền, bản 
lại diện mục, tánh Như Lai tạng sẽ hiễn lộ. 


Đến đoạn kinh này, quý vị đặc biệt phải chú tâm nhiều hơn. Quý vị nên phát 


huy công phu của mình vào một trong sáu căn. Căn nào? Bắt kỳ căn nào cũng 
được: mắt tai mũi lưỡi thân ý-quý vị đều có thể áp dụng công phu tu tập của 


Trang 4l 


mình vào đó. Cửa vào của mỗi sáu căn đều là lối để nhập đạo. Mỗi sáu căn 
đều là một phần của tánh Như Lai tạng. Việc cần phải làm đối với quý vị là 
bắt tay vào, để tâm trong công phu tu tập, và quý vị sẽ thê nhập với bản thê 
của tánh Như Lai tạng. 


Kinh văn: 


A-nan, nay Như Lai hỏi ông, “Cái khăn hoa nầy hiện có sáu nút, nếu 
đồng thời cởi ra, thì có thê cùng lúc trừ hêt được chăng?” 


“Bạch Thế tôn. Không. Những nút nây khi cột lại, vốn có thứ tự. Nay 
cũng phải theo thứ lớp mà mở. Sáu nút tuy đông một thê, nhưng cột lại 
không đồng thời, thì khi mở nút, làm sao cùng một lúc mà mở hêt được?” 


Giảng giải; 


Đức Phật Thích-ca Mâu-mi nói: “A-nan, nay Như Lai hỏi ông, “Cái khăn hoa 
nầy hiện có sáu nút, nếu đồng thời cởi ra, thì có thể cùng lúc trừ hết được 
chăng? Chiếc khăn từ cung trời Tu-dạ-ma nầy có sáu nút như mọi người đã 
thấy. Có thể nào sáu nút nầy được mở ra cùng một lúc chăng? ” 


“Bạch Thế tôn. Không.” A-nan trả lời. “Tại sao lại không? Những nút này khi 
cột lại, vốn có thứ tự. Chúng được thắt lại theo thứ lớp. Nay cũng phải theo 
thứ lớp mà mở. Nay chúng cũng phải theo thứ lớp mà mở. Sáu nút tuy đồng 
một thê, nhưng cột lại không đồng thời. Dù sáu nút đều được thắt trên cùng 
một chiếc khăn, nhưng các nút thì không được cột lại cùng một lúc, thì khi 
mở nút, làm sao cùng một lúc mà mở hết được? Nó phải được mở ra theo 
từng nút.” 


Kinh văn: 


Đức Phật dạy rằng, “Việc giải trừ các nút nơi sáu căn cũng như vậy. Khi 
các căn bắt đầu được mở, trước hết sẽ được nhân không. Đến khi tánh 
không viên mãn sáng suốt, thì giải thoát được pháp chấp. Pháp chấp 
được giải thoát rồi, thì cả nhân không lẫn pháp không đều chẳng sanh 
khởi.” 


Giảng giải: 


Đức Phật dạy rằng, “Việc giải trừ các nút nơi sáu căn cũng như vậy. Đạo lý 
của việc nây cũng giống như việc mở ra các nút. Ông phải mở nút từng căn 
một, ông không thể nào cùng một lúc mở cả sáu căn. Khi các căn bắt đầu 
được mở-có nghĩa là căn mà ông đã chon để tu tập viên thông-trước hết sẽ 


Trang 42 


được nhân không.” Khi đạt được nhân không, là không còn chấp ngã nữa. Có 
hai loại ngã châp: 


Câu sanh ngã chấp. 

Phân biệt ngã chấp. 

Đến lúc nây, cả hai thứ ngã chấp nầy đều không còn. 

Đến khi tánh không viên mãn sáng suốt-khi đã thê hội nhân không thật viên 
mãn-thì giải thoát được pháp châp. Khi Nhận ra thê tánh các pháp đêu là 
không thì thoát khỏi hai cái châp vê pháp: 

I. Câu sanh pháp chấp. 

Phân biệt pháp chấp. 

Pháp chấp được giải thoát rồi, thì cả nhân không lẫn pháp không đều không 
sanh khởi. Khi đã giải thoát được khỏi pháp châp, thì không còn hai thứ nhân 
không và pháp không nữa. Hai thứ không nây chăng còn sinh khởi nữa. 

Kinh văn: 

Đó gọi là Bồ-tát do tam-ma-điạ mà chứng được vô sanh nhẫn. 

Giảng giải: 


Bồ-tát đạt được định lực, như vậy có thể chứng được vô sinh pháp nhẫn, đó là 
cảnh giới của hàng Bô-tát. 


---O0O--- 
HAI MƯƠI LĂM PHÁP MÔN VIÊN THÔNG. 
Kinh văn: 


A-nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ giác được viên dung thông 
suôt, không còn điêu gì nghỉ hoặc. 


Giảng giải: 
A-nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ giác được viên dung thông suốt. 


Vào lúc nầy, trí huệ của A-nan và đại chúng đều được viên mãn và đều 
chứng được viên thông. Đại chúng đều không còn điều gì nghi hoặc. 


Trang 43 


Kinh văn: 


Cùng lúc chắp tay, đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng, “Ngày nay 
thân tâm chúng con được sáng suôtf, vui mừng được điêu vô ngại.” 


Giảng giải: 


Cùng lúc chắp tay, đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng-Đại chúng đồng 
cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, và A-nan bạch Phật, “Ngày nay thân tâm chúng 
con được sáng suốt. ” Đại chúng đều hiểu được rõ ràng. Và “Vui mừng 
được điều vô ngại. Chúng con vui mừng khi đạt được sự hiểu biết thông suốt, 
không còn ngăn ngại bởi những mối nghỉ ngờ.” 


Kinh văn: 


Tuy hiệu ra nghĩa một và sáu đêu không còn, nhưng còn chưa rõ được 
căn tính bản lai của viên thông. 


Giảng giải: 


Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn. Chúng con tuy đã hiểu ra được 
đạo lý khi sáu căn được mở thì một cũng không còn. Nhưng còn chưa rõ được 
căn tính bản lai của viên thông. Cái gì là cội nguồn của viên thông? Chúng 
con còn chưa hiểu. 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn, chúng con đã phiêu dạt bơ vơ từ nhiều kiếp. Không biết do 
đầu mà được dự vào dòng Phật. Như trẻ con khát sữa, bồng gặp mẹ 
hiền. 


Giảng giải: 


Bạch Thế tôn, chúng con là hàng Thanh văn còn trong hàng hữu học, đã phiêu 
dạt, trôi nổi chìm đắm trong biển khổ luân hồi sinh tử, không thê nào thoát ra 
khỏi vòng luân hồi, bơ vơ từ nhiều kiếp-không được cha mẹ chăm sóc, những 
kẻ mồ côi cha mẹ thường phải sống đầu đường xó chợ, đêm đến không nhà. 
Không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật. Không biết do cơ may nào mà 
chúng con được dự vào trong dòng giông Phật, giông như người mẹ hiền của 
chúng con. Như trẻ con khát sữa, bỗng gặp mẹ hiền. Trẻ con mất mẹ nay tìm 
lại được mẹ hiền và không còn khát sữa. 


Kinh văn: 


Trang 44 


Nếu nhân trong hội nầy mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với 
đạo lý vi mật được nghe, thì với những người chưa được nghe 


Giảng giải: 


Nếu nhân trong hội nầy, cơ duyên mà nay chúng con có được, nhờ Đức Phật 
giảng dạy giáo pháp, mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi 
mật được nghe . Giáo lý vi diệu, ân mật mà Đức Phật giảng dạy cho chúng 
con đề chúng con nhận ra các pháp sai biệt, và đó chính là bản giác của mỗi 
chúng con, thì với những người chưa được nghe, sẽ không có gì sai khác. A- 
nan thưa rằng, “Giáo pháp Đức Phật giảng dạy giúp cho chúng con được giác 
ngộ. Giáo pháp là do Đức Phật giảng nói, còn sự chứng ngộ là tự thân của 
riêng mỗi người trong chúng con. Chúng con nhận ra bản tâm, thấy được bản 
tánh, là chẳng phải cái gì do từ bên ngoài mà có. Đó là lý đo tại sao nó chăng 
khác với những điều chúng con chưa từng được nghe.” 


Kinh văn: 


“Xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí mật 
trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như Lai.” Nói lời ây xong, 
A-nan øieo năm vóc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm, trông 
chờ lời chỉ dạy vi mật của Đức Phật. 


Giảng giải: 


A-nan tiếp tục cầu xin Đức Phật. Xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng 
con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như 
Lai.” A-nan lại xin Đức Phật khởi lòng từ bí ban cho đại chúng giáo pháp vi 
ii sâu mầu-Thủ-lăng-nghiêm đại định. A-nan mong muôn có được nước 
của tam-muội. “Như àI lời khai thị tối hậu của Như Lai. Chúng con xem đây 
là lời chỉ dạy tối thượng của Như Lai ban cho chúng con.” Khi dâng lời thỉnh 
cầu nầy, A-nan gieo năm vóc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm. A- 
nan lui lại nơi chỗ ngồi của mình và chờ đợi Đức Phật sẽ bí mật truyền trao 
giáo pháp vi diệu cho mình. “Bí mật-minh #‡” có nghĩa là dù có nhiều người 
đang có mặt, nhưng Đức Phật truyền trao giáo pháp cho A-nan mà họ không 
biết. Thế nên kinh văn nói: trông chờ lời chỉ dạy vi mật của Đức Phật. 


Kinh văn: 


Bấy giò Thế tôn bảo khắp các vị đại Bồ-tát và các vị A-la-hán đã sách các 
lậu hoặc trong đại chúng rằng; “Các ông là những vị Bồ-tát và A-la-hán 
sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học. Nay Như Lai 
hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào 
trong mười tám giới? Do phương tiện øì mà được tam-muội? ” 


Trang 45 


Giảng giải: 


Đức Phật biết rằng A-nan đã lui về chỗ ngồi và đang am thầm chờ đợi cơ 
duyên vi mật để nhận lời khai thị của Đức Phật. Đức Phật biết rõ những điều 
đang diễn ra trong tâm thức A-nan. Nhưng lúc này, Đức Phật chưa đáp ứng 
những mong mỏi của A-nan. Trước tiên Đức Phật hỏi 25 vị thánh. Ngài hỏi vị 
nào đã chứng được viên thông và do giới nào trong mười tám giới mà họ 
chứng được? Đức Phật hỏi nhờ căn nào mà các ngài được giải thoát? 


Bấy giờ Thế tôn bảo khắp các vị đại Bồ-tát và các vị A-la-hán đã sách các lậu 
hoặc trong đại chúng răng-Câu nây được thêm vào như là lời kê chuyện khi 
kinh nây được kết tập. Tiêp theo là lời của Đức Phật. “Các ông là những vị 
Bô-tát và A-la-hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học— 
các ông là: 

Tùng Phật khâu sanh 

Tùng pháp hoá sanh. 

Các ông đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, thuộc hàng vô học, 
hoặc quý vị là những vị đại Bô-tát. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đâu mới 
phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào trong mười tám giới? Rôt cuộc, do 
căn nào, giới nào là viên thông? Do phương tiện gì mà được tam-muội? Do 
phương tiện nào mà ông đạt được tam-ma-đê? ” 


_—-O0O--- 


VIÊN THÔNG SÁU TRÀN 

VIÊN THÔNG THANH TRÀN-Kiều-trằần-na 
Kinh văn: 
Nhóm năm vị tỷ-khưu Kiều-trằần-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật rôi thưa răng, “Chúng con khi ở Lộc uyên và Kê viên, thây 
Như Lai khi mới thành đạo, nhờ nghe được pháp âm của Như Lai mà 
ngộ được lý 'Tứ diệu đê.” 
Giảng giải: 
Kiều-trằn-na (Kaundinya) còn gọi là A-nhã Kiều-trần-như (Ajnatakaundinya), 
là một trong những đệ tử của Đức Phật. Tên của ông có nghĩa là Giải bôn 
tế, ff£‡Kl## là hiểu rõ tận căn nguyên; và Tối sơ giải, ##JÍ# là người hiểu 
được giáo pháp đâu tiên. Ngài là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật được giác 


Trang 46 


ngộ. Ngài là bậc trưởng lão trong đạo, ngài ngộ đạo rât sớm. Lúc ây, ngài đã 
lớn tuổi. 


Nhóm năm vị tỷ-khưu Kiều-trằn-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rôi thưa răng, “Chúng con khi ở Lộc uyên và Kê viên, thây Như 
Lai khi mới thành đạo.” 


Tương truyền răng Kê viên là một vườn cây có nhiều loài gà sinh sống. Một 
hôm vườn cây phát hoả, các con gà nhúng ướt lông của mình rồi dập tắt 
lửa. Người ta cho rằng đây là điểm rất kỳ đặc. Nên có không khí kỳ diệu 
khác thường ở nơi này. Đặc điểm địa lý rất là tốt lành. Những người tu tập 
nên tìm đến những nơi nây, vì sẽ hưởng được cảnh giới thiện lành ở đây. 


Nhờ nghe được pháp âm của Như Lat-âm thanh mà Đức Phật giảng pháp-mà 
ngộ được lý Tứ diệu đế.” Đức Phật chuyên pháp luân Tứ đế. Tức gọi là Tam 
chuyên tứ để. Nghĩa là Đức Phật chỉ dạy, “Đây là khổ, tánh bức bách. Đây là 
tập. tánh chiêu cảm. Đây là diệt, tánh khả chứng. Đây là đạo, tánh khả tu.” 


Tiếp theo, ngài dạy, “Đây là khổ, ông nên biết. Đây là tập, ông nên dứt. Đây 
là diệt, ông nên chứng. Đây là đạo, ông nên tu.” 


Lần thứ ba, ngài dạy, “Đây là khổ, Như Lai đã biết. Đây là tập, Như Lai đã 
dứt. Đây là diệt, Như Lai đã chứng. Đây là đạo, Như Lai đã tu.” 


Sau khi Đức Phật chỉ dạy những điều này, Kiều-trần- -na liền được giác ngộ. 
Trước đây trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, đã giải thích về Kiều- trần-na răng 
ngài được giác ngộ nhờ hai chữ “khách trần.” Ngài nhận ra rằng khách chẳng 
phải là chủ. Chủ thì chẳng đi đâu, trong khi khách thì có đi có đến. 


Kiều- trần- -_na nghe pháp âm của Đức Phật và ngộ đạo. Thanh âm của con 
người rất là quan trọng. Tiếng. nói của quý vị nếu có âm vang, âm thanh mạnh 
I và rõ ràng, mọi người sẽ rất thích thú khi nghe quý vị giảng pháp. Nếu lời 
nói không rõ và nói lắp bắp, ngập ngừng, thì người ta sẽ không muốn nghe 
quý vị nói. Âm thanh của Đức Phật trong như pha lê, như tiếng gẦm của sư 
tử. Bất luận chúng hội có đông bao nhiêu người, họ đều nghe được pháp âm 
của Đức Phật, và họ đều hiểu được nghĩa lý. Chắng có một ai không hiểu 
được. Không những loài người hiểu được, mà các loài thú cũng hiểu ra những 
gì Đức Phật nói. Nên có câu: 


Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp 
Chúng sinh tuỳ loại các đắc giải. 


Kinh văn: 


Trang 47 


Phật hói trong hàng tỷ-khưu chúng con (về viên thông). Con là người đầu 
tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A-nhã-đa. Tính vi diệu 
của âm thanh vốn là nhiệm mầu và viên mãn, con nhờ âm thanh mà 
chứng được A-la-hán. 


Giảng giải: 


Phật hỏi trong hàng tỷ-khưu chúng con. Nay Đức Phật hỏi trong hàng tỷ-khưu 
chúng con bằng cách nào mà chứng được viên thông. Con là người đầu tiên 
giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A-nhã-đa. Con là người đầu tiên 
ngộ đạo và giải thoát. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm mẫu và viên 
mãn. Con nghe âm thanh vi diệu của Phật, âm thanh ấy khế hợp với bản tâm 
của con. Nó vốn vi mật và viên mãn, hoàn toàn tương ứng, viên dung tâm 
tánh của con. Con nhờ âm thanh mà chứng được A-la-hán. Con tu tập qua 
phương tiện âm thanh và chứng được A-la-hán. 


Quán Thế Âm Bồ-tát tu tập viên thông ở nhĩ căn, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát chọn 
nhĩ căn là tôt nhât đê A-nan tu tập viên thông. Ngài Văn-thù-sư-lợi nói răng tu 
tập viên thông ở nhĩ căn là pháp môn thù thăng nhât. 
Kinh văn: 
Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. 
Giảng giải: 
Đức Phật hỏi về viên thông, 
Đức Phật hỏi trong 18 giới, giới nào mà nhờ đó, tu tập để chứng được viên 
thông. Theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Sự chứng ngộ của con là 
nhờ vào âm thanh. Chính nhờ vào phương tiện ây mà con chứng được A-la- 
hán. Thê nên con nghĩ răng âm thanh là quan trọng nhât. đó là phương pháp 
thù thăng đề tu tập viên thông. 
_—-O0O--- 
VIÊN THÔNG SẮC TRẢN 
Ưu-bà-ni sa-đà 
Kinh văn: 
Ưu-ba-ni-sa-đà (UpaniSad) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 


Phật rồi bạch Phật rằng: “Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo. 
Con quán tướng bât tịnh, sanh lòng nhàm chán, ngộ thê tánh của sắc, từ 


Trang 48 


tướng bất tịnh, đến tướng xương trắng, tướng vi trần, đều quy về hư 
không. Thây cả cái không và cái sắc đêu là không, nên thành bậc vô học. 


” 


Giảng giải: 


Ư.¿ 


Ưu-ba-ni- Sa- -đà (UpanIsad) có nghĩa là “sắc tánh không f#ŸÈ”š'. Ông luôn 
luôn bị quấy rầy bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ. Do đó, Đức Phật dạy ông 
tu tập pháp quán bất tịnh. Việc nầy giúp cho ông quán sát được thân thể mình 
cũng như của người khác đều là bất tịnh. Pháp thực hành chính gọi là cửu 
tưởng quán. 

1. Trướng tưởng: Sau khi chết, tử thi bắt đầu phông lên. 


2. Thanh ứ tưởng: Sau khi phòng lên, thây chết vỡ ra ở những vùng bị thâm 
tím. 


3. Hoại tưởng: Sau khi thây chết ngã màu xanh, nó bắt đầu vỡ ra. 
4. Huyết đồ tưởng: Khi thân thể tan hoại, máu và các thứ dịch chảy ra. 
5. Nùng lạn tưởng: Mủ bắt đầu rỉ ra ngoài thân và bắt đầu mục nát. 


6. Trùng đạm tưởng: Mủ vỡ ra, thân rã mục, côn trùng đục khoét phần còn 
lại. 


7. Phân tán tưởng: Thị bắt đầu tiêu tan mắt. 
8. Bạch cốt tưởng: Khi thịt đã tiêu sạch, chỉ còn xương trắng. 


9. Thiêu tưởng: Toàn thân bị thiêu và chỉ còn tro. Tro bay vào hư không và 
trở thành cát bụi, cuôi cùng chăng còn gì. 


Ưu-ba-ni-sa-đà rất thăm đắm sắc dục, ông ta để ý mọi người phụ nữ mà ông 
đã gặp và đề ý đến sắc đẹp của họ, người nây đẹp như thế nào, đặc điểm của 
họ là gì, và họ hấp dẫn ở điểm nào. Ông ta để hết mọi tâm lực vào việc này. 


Sau khi ông gặp Đức Phật, Đức Phật dạy ông quán tưởng về chín thứ bắt tịnh 
nây. 


Ưu-ba-ni-sa-đà (Upanisad) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ sát chân Phật 


rồi bạch Phật rằng: “Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo. Con quán 
tướng bât tịnh, sanh lòng nhàm chán. 


Trang 49 


Con cũng vậy, gặp được Đức Phật ngay saukhi thành đạo, Thế tôn dạy cho 
con pháp cửu tưởng quán, quán tưởng về chín pháp bất tịnh. Từ đó con nhận 
ra bất luận con người nào, khi còn sông, dù có đẹp đến đâu, đến mức quý vị 
càng nghĩ rằng cô ta đẹp, càng khiến cho cô ta càng hấp dẫn; Tuy nhiên, khi 
cô ta chết đi, xác của cô ta sẽ trương phông lên ghê tởm như bắt kỳ xác chết 
nào khác. Xác ấy sẽ trở nên thâm tím, thịt da rữa ra. Liệu quý vị có còn yêu 
cô ta nữa không? Rồi máu mủ từ trong Xác SẼ rỈ ra, xác chết bắt đầu thối rữa. 
Chó rất thích xác chết trong giai đoạn này, nhưng con người thì lại tránh xa. 
Chỉ nghĩ đến thôi là muốn nôn mửa ra rồi! Chẳng thể nào hôn cô ta trong lúc 
nầy được nữa. Rồi trùng từ trong xác sinh ra, loài lớn có loài nhỏ có. Ruồi 
nhặng bay đền từng đàn. Chúng đến bên xác và lúc này thì quý vị không còn 
thấy ghen tương gì nữa. Thịt tan rữa ra và chỉ còn xương. Lúc ấy được thiêu 
cháy và chẳng còn lại thứ gì. Nói cho tôi biết, người đẹp ấy di đâu mất? Qua 
pháp quán nầy, con thấy chán tất cả mọi thứ sắc. Ngộ thể tánh của sắc, từ 
tướng bất tịnh. Ưu-ba-ni-sa-đà nhận ra răng dù con người có đẹp đẽ đến đâu, 
căn nguyên của nó cũng là bắt tịnh. Tinh cha huyết mẹ là cội nguồn bắt tịnh 
của thân người. 


Tướng vi trần, đều quy về hư không. Thấy cả cái không và cái sắc đều là 
không, nên thành bậc vô học, đó là quả vị thứ tư của hành A-la-hán. 


Kinh văn: 


Như Lai ấn chứng cho con tên là Ni-sa-đà. Sắc của trần cảnh đã tận diệt, 
thì thể của sắc tỉnh diệu được viên mãn. Con do (quán tướng) sắc tướng 
mà chứng đắc A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở 
chứng của con, thì sắc trần là hơn cả. 


Giảng giải: 


Như Lai ấn chứng cho con tên là Ni-sa-đà. Đức Phật ấn chứng cho con, đặt 
cho con tên gọi là Upanisad, có nghĩa là ' sắc tánh không; ⁄†£“š”. Con quán 
sát sắc trần, thấy thể tánh của nó là không, nagy đó nó liền tiêu mắt, từ đó con 
thoát khỏi mọi đắm chấp vào sắc. Sắc của trần cảnh đã tận diệt. Do sắc trần 
bất tịnh của con không còn nữa, nên thể của sắc tỉnh diệu được viên 
mãn. Trong thể tính chân không, nó chuyên hoá thành thể tính vi diệu viên 
mãn. 


Con do (quán tưởng) sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Con được ngộ 
đạo, vốn con là kẻ rất ham mê sắc dục, nhưng con đã vượt qua được điều ấy. 


Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con, thì sắc trần là 
hơn cả. Con nhờ quán tưởng về sắc trần mà chứng được đạo quả. 


Trang 50 


-—-O0O--- 
VIÊN THÔNG HƯƠNG TRẢN 
Hương Nghiêm đồng tử 
Kinh văn: 


Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát dưới chân 
Phật rôi bạch Phật răng, “Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về 
tường hữu vi.” 


Giảng giải: 


Hương Nghiêm đồng tử, Hương Nghiêm là trang nghiêm bởi hương trầm. 
Đông tử không có nghĩa là đứa trẻ-là người quả nhỏ không biết điều gì cả. 
Đồng tử ở đây có nghĩa là vào đạo khi còn là một thiếu niên. Là người xuất 
gia khi còn nhỏ, chưa lập gia đình. Sau khi Uu-ba-ni-sa-đà giải thích xong về 
nhân duyên ngộ đạo của mình, đến phiên Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát dưới chân Phật rồi bạch Phật răng, “Con nghe Như 
Lai dạy con quán sát thật kỹ về các hiện tượng hữu vi. Đức Phật dạy con 
rằng hãy quán sát các hiện tượng hữu vi thật tường tận chỉ tiết.” 


Kinh văn: 


Khi con từ giã Phật, về ngồi vên tĩnh trong liêu vắng. Thấy các tý-khưu 
đốt hương trầm, mùi hương lặng lẽ xông vào mũi con. Con quán sát 
hương nây, vốn chẳng phải là cây, chăng phải là hư không, chẳng phải là 
khói, chẳng phải là lửa. Đến chẳng dính mắc vào đâu. đi cũng chẳng do 
đâu. Do đó mà mọi ý niệm (phân biệt) đều được tiêu sạch, và con đạt 
được vô lậu. 


Giảng giải: 


Khi con từ giã Phật, về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng. Đức Phật dạy con quán 
sát các hiện tượng hữu vi, con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu. Thanh trai là 
nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh. Hương Nghiệm đồng tử 
dùng ý này để xưng tán Đức Phật. “Khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công phu 
quán chiếu, Thấy các tỷ-khưu đốt hương trầm thuỷ.” “Hương trầm thuỷ” tiếng 
Sanskrit là agaru. Loại hương trầm này chìm xuống khi thả vào nước nên có 
tên gọi như vậy. 


Con quán sát hương nầy, vốn chắng phải là cây, chẳng phải là hư không. Con 
quán sát căn nguyên của mùi hương nây, nó vốn chăng phải là từ cây gỗ. Nếu 


Trang SĨ 


nó chỉ do từ gỗ, thì chăng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương. Nếu nó 
có do từ hư không, thì mùi hương phải luôn luôn có, nhưng phải nhờ đốt lên 
mới có hương; trước khi đốt lên, thì mùi hương không hiện hữu. Mùi hương 
ấy chẳng phải là khói, hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chăng phải là lửa. 
Đến chắng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu. Do đó mà mọi ý niệm 
(phân biệt) đều được tiêu sạch, và con đạt được vô lậu. 


Nhờ con quán chiếu theo phương pháp nây, mà tâm phân biệt và sinh diệt 
của con tiêu mât. Con chứng được quả vô lậu. 


Kinh văn: 


Như Lai ấn chứng cho con tên Hương Nghiêm. Tướng của hương trần 
bỗng tiêu tan, thể tính của hương là vi mật và viên mãn. Con từ hương 
nghiêm mà chứng được A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên 
thông, như sở chứng của con, thì hương trần là hơn cả. 


Giảng giải: 


Như Lai đã ấn chứng cho con, đặt tên con là Hương Nghiêm. Hương trần 
bỗng dưng tiêu mắt, và thể tính của hương là vi diệu ân mật và viên mãn. 
Nhờ mùi hương mà con chứng được quả A-la-hán. 


Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông. Đức Phật muốn biết căn nào là viên 
thông. Như sở chứng của con, thì hương trân là hơn cả. 


-—-OÔO--- 
VIÊN THÔNG VỊ TRẢN 
Dược Vương, Dược Thượng Bồ-tát 
Kinh văn: 


Hai vị Pháp vương tử Dược vương, Dược thượng cùng với năm trăm vị 
Phạm thiên trong chúng hội, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi bạch Phật răng, ““Từ vô thuỷ kiếp đến nay, chúng con làm lương 
y trong thế gian, miệng thường nêm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cối 
giới ta-bà nây, sô mục có đến tám vạn bốn ngàn thứ. Chúng con biết hết 
các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay..., cùng sự hoà hợp và biến đổi từ 
các vị ầy sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ 
nào không độc, chúng con đều biết rõ.” 


Giảng giải: 


Trang 52 


Hương Nghiêm đồng tử ngộ đạo là do quán sát hương trần. Ưu-ba-ni-sa-đà 
ngộ đạo là nhờ quán sát sắc trần. Kiều-trằn-na ngộ đạo là do quán sát thanh 
trần. Hai vị Bồ-tát Dược vương, Dược thượng ngộ đạo là nhờ quán sát vị trần. 


Hai vị Bồ-tát Dược vương, Dược thượng là hai anh em. Trong thời quá khứ, 
Bồ-tát Dược vương có phát lời nguyện sẽ làm vị lương y cho thế gian, thế 
nên ai đến øặp ngài đều được chữa lành bệnh, bất luận họ bị bệnh nặng đến 
mức nào. Ngài phát lời nguyện này vào thời Đức Phật Lưu ly quang Như Lai. 
Có tý-khưu Nhật Tạng giảng nói diệu pháp, trong pháp hội có vị trưởng 
giả tên là Tĩnh tú quang, nghe pháp sanh lòng vui mừng, nên đã cùng với 
người em của mình phát nguyện như vậy trước tỷ-khưu Nhật Tạng. 


Ở Trung Hoa, có Vua Thần Nông (Emperor Shen Neng) cũng nếm được 100 
loại thảo mộc và phát minh ra cách trị bệnh bằng dược thảo. Dạ dày của ông 
giốngn như tắm gương, có thể thấy được thức ăn là độc hay hiền. Nhưng 
không may, dân Trung Hoa ngày nay hoàn toàn không hiểu được những tĩnh 
tuý từ lịch sử như thế nây, họ cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết. Thực ra, 
đây là những sự kiện rất bình thường, đều có ghi trong các tài liệu y học của 
Trung Hoa. Nhưng sinh viên Trung Hoa thời hiện đại không đọc những sách 
cổ, thế nên họ không hiểu được những chuyện nầy. Chính tôi đã đọc được 
chuyện này, tôi tin rằng Vua Thần Nông là thân tái sinh của Bồ-tát Dược 
vương, ngài thị hiện ở Trung Hoa để giúp cho nền tảng nghiên cứu y học ở 
đó. 


Hai vị Pháp vương tử Dược vương, Dược thượng cùng với năm trăm vị Phạm 
thiên trong chúng hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. 


Đức Phật là Pháp vương, nên tên gọi dành cho các vị Bồ-tát là Pháp vương 
tử. 


Hai vị Bồ-tát cùng năm trăm đồ chúng của họ liền từ chỗ ngồi của mình đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Từ vô thuỷ kiếp đến nay, 
chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nêm các thứ cỏ cây, đá, 
kim loại trong cõi giới ta-bà này, số mục có đến tám vạn bốn ngàn thứ.” 


Vào thời đó, ở Án Độ các chất của thuốc được hoà hiệp từ bốn thứ, cỏ, cây, 
kim loại và đá. Chúng con biết hết các vị đẳng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay..., 
cùng sự hoà hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Chúng con biết rõ vị nào 
thích hợp vị nào không. VỊ nào có thể hoà hiệp để trị một số bệnh, vị nào 
không thể hoà hiệp, nhưng khác với loại trước, có thê gây chết người nếu khi 
hoà hiệp chúng lại. Thế nên trong Dược tính bộ (Yao Xing Pu (Treatise on 
the Natureˆ of MedicInes) có nói, “Căn bản về thảo mộc, có mười tám loại 
độc và 19 loại hiền. Ô đầu (Ñ wu dou) tương kị với các thứ Bán hạ (# 
ban xia), Bạch liễm (1t bei lian), Qua lâu (JÄ # guo lou). Cam thảo được 


Trang 53 


trình bày trong Dược tính bộ như là thảo được có ưu thế hoà hiệp với nhiều 
thứ thuốc khác, nhưng nếu đem cam thảo dùng chung với Hải tảo (#Ÿ# hai 
zao), Đại kích (KRŠ da Ji), Cam toại (H3Š gan sui), Nguyên hoa (7È yuan 
hua) mà cho bệnh nhân dùng thì họ có thể chết. Lê lô (8⁄2j# L¡ lo) và Tế tân 
(4I#Š xi xin) dùng chung cũng có thể làm chết người. Nhưng Tế tân dùng 
riêng thì có thể chữa được bệnh nhức đầu. 


Chúng con biết rõ những dược thứ thuốc nầy thích hợp hay nghịch nhau khi 
chúng hoà hiệp lại, và thứ nào sẽ biến đổi tính chất, hoặc điều gì sẽ xảy ra khi 
chúng hoà hiệp với những thứ có độc tính, cũng như biết được thứ nào là 
lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết 


m`.93 


II 


Dược tính của nó có thể là hàn, nhiệt, ôn, bình. Những người tánh hàn thì 
không thể dùng thuốc có vị hàn, những người có tánh ôn thì không thể nào 
chịu được thuốc có vị ôn. Hai vị Bồ-tát đều biết rõ tính độc của từng vị thuốc 
như thế nào trong từng loại được thảo. 


Kinh văn: 


Chúng con (nhò) thừa sự Như Lai, (mà) rõ biết bản tính của vị trần vốn 
chẳng phải là không, chẳng phải là có; không phải chính là thân tâm, 
chẳng phải tách rời thân tâm. Do phân biệt được bản nhân của vị trần 
mà được khai ngộ. 


Giảng giải: 


Chúng con (nhờ) thừa sự Như Lai. Chúng con đã quy y và phụng thờ chư 
Phật. Nhờ đó (mà) rõ biết bản tính của vị trần vốn chăng phải là không, chẳng 
phải là có. Vị trần chẳng đến từ hư không, chắng phải vốn có. Vị trần 
không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Bản tánh của vị 
trần chăng phát sinh từ cái lưỡi nếm mùi vị; chăng phải tánh của vị trần có 
được bên ngoài việc nếm mùi vị của cái lưỡi. 

Do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. 

Chúng con quán chiếu tường tận căn nguyên bản tính của mùi vị và nhờ đó 
mà được giác ngộ. Khi chúng con phát huy tính phân biệt đến tột đỉnh-tới 
mức không còn phân biệt được nữa- thì trở nên chứng ngộ. Chúng con nhận 


ra rằng căn nguyên của mùi vị vốn chẳng phải là mùi vị. 


Kinh văn: 


Trang 54 


Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược Vương Dược 
Thượng Bô-tát. Nay trong chúng hội, chúng con là pháp vương tử. Nhờ 
vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bô-tát . 


Giảng giải: 


Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược Vương Dược 
Thượng Bồ-tát. Đức Phật ban cho hàng Bồ-tát chúng con hai tên gọi như vậy. 
Nay trong chúng hội, chúng con là pháp vương tử. Nhờ vị trần mà được 
chứng ngộ trong hàng Bồ-tát. Chúng con nếm các vị trần cho đến khi được 
chứng ngộ đến giai vị Bô-tát. 


Kinh văn: 


Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Như chỗ chứng ngộ của chúng con, căn 
nguyên từ vị trần là hơn cả. 


Giảng giải: 


Vị trần là phương pháp tu tập viên thông thù thắng nhất. Mùi vị là điều cần 
nhất cho chuyện ăn uống. Nó có thê là ngon nhất và cũng có thể là dở nhất. Vị 
đở nhất là vị diệu lạc tối thượng. Nhưng chính quý vị phải tự mình nếm được 
và nhận ra nó có ngon hay không. 


---OÔO--- 
VIÊN THÔNG XÚC TRẢN 
Bạt-đà-bà-la 
Kinh văn: 


Bạt-đà-bà-la cùng đồng bạn là mười sáu vị khai sĩ liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lề sát chân Phật rồi bạch Phật răng. 


Giảng giải: 


Bhadrapäla là tiếng Sanskrit, Hán dịch là Hiền thủ còn dịch là Hiền đức. Khi 
Bhadrapala mới xuất gia tu đạo, ông ta rất ngã mạn. Khi đó có một vị Bồ-tát 
tên là Thường Bất Khinh, thường tu tập hạnh kính trọng mọi người. Bất kì khi 
gặp ai, Bồ-tát nầy cũng thường chắp tay cung kính nói với họ rằng, “Tôi 
không dám khinh quý ngài, vì trong tương lai các ngài sẽ thành Phật.” Khi 
Bồ-tát Thường Bất Khinh làm điều này đối trước Bhadrapäla, ôgn ta liền 
mắng Bồ-tátThường Bất Khinh rằng, “Ông thực là kẻ khờ dại! Sao ông lại 
làm cái đở hơi? Ông thực là ngớ ngân!” Sau lần đó, Bhadrapäla thậm chí còn 


Trang 55 


xúi giục người khác đánh đập Bồ-tát. Khi Bồ-tát cúi lạy những người nây, họ 
còn đá vào ngài khi ngài cúi xuống lạy họ. Có khi họ véo mũi ngài, có khi họ 
đánh ngài đến gãy răng. Do tính ngã mạn nầy mà Bhadrapäla bị đoạ vào địa 
ngục. Ông ta phải chịu ở đó một thời gian dài trước khi được làm người. 


Bạt-đà-bà-la cùng đồng bạn là mười sáu vị khai sĩ-tức chỉ cho các vị Bồ-tát— 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê sát chân Phật rôi bạch Phật răng. 


Kinh văn: 


Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai âm vương mà xuất gia. 
Trong khi chư tăng đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, bỗng nhiện 
ngộ ra bản tính của nước. Vốn nó không tây được bụi, cũng chẳng tẩy 
được mình. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, con nhận 
ra cái không có gì. 


Giảng giải: 
Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai âm vương mà xuất gia. 


Đức Phật Oai âm vương là vị Phật đầu tiên trong chư Phật. Nay nếu có người 
hỏi quý vị rằng vị Phật đầu tiên là ai, quý vị có thể trả lời chính xác cho họ 
rồi. Bhadrapäla xuất gia từ thời Đức Phật Oai âm vương. Có lần trong khi 
chư tăng đang tắm, con theo thứ tự đi vào phòng. Chư tăng vào thời ấy, theo 
lệ, cứ nữa tháng tăm một lần. Bỗng nhiên con ngộ ra bản tính của nước. Vốn 
nó không tây được bụi, cũng chăng tây được mình. Nhờ quán sát từ nước mà 
Bhadrapäla được giác ngộ. Ông ta ngộ ra đối tượng của sự xúc chạm. 


ỞƠ giữa hai điêu ây, con được rông rang tịch lặng. Có nghĩa là không có đôi 
tượng của xúc chạm. 


Kinh văn: 


Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ, đến khi theo 
Phật xuât gia, con được quả vị vô học. Đức Phật ây gọi con là Bạt-đà-bà- 
la. Do phát minh diệu tính của xúc trần, nên thành bậc Phật tử trụ. 


Giảng giải: 


“Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Con chưa đun 
những øì con nhận biết về bản tính của nước khi con vào phòng tăm lúc ấy.” 

Dù Bạt-đà-bà-la bị đoạ vào địa ngục sau đó, nhưng ông ta vân không quên 
những điều ông đã chứng ngộ được. Từ thời Đức Phật Oai âm vương, cho đến 
khi Bạt-đả-bà-la trình bày những điều nầy trong hội chúng của Đức Phật 


Trang 56 


Thích-ca Mâu-ni là một khoảng thời gian không thê tính đếm được. Bồ-tát 
Thường Bắt Khinh chính là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong một kiếp trước. 
Và Bạt-đà-bà-la, trong chúng hội của Đức Phật Đức Phật Thích-ca Mâu-nI 
ngày nay, chính là người trong kiếp trước đã cho người mắng nhiếc đánh đập 
Bồ-tát Thường Bắt Khinh. Bạt-đà-bà-la chính là vị tăng rất ngạo mạn và đầy 
tự cao nên đã đoạ vào địa ngục. 


Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Bạt-đảà-bà-la nói rằng: 
“Nay con xuất gia và đã thành tựu được quả vị vô học. Đức Phật kia đã ân 
chứng cho con và đặt tên con là Bạt-đà-bà-la. Do phát minh diệu tính của xúc 
trần, nên thành bậc Phật tử trụ. Đối tượng của xúc trần không còn, nhưng diệu 
tính của xúc trần hiển lộ.” Khi Bạt-đà-bà-la nói rằng mình là “Phật tử” có 
nghĩa là là ông đã chứng được giai vị Bồ-tát. 


Kinh văn: 
Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, do xúc trần là hơn cả. 
Giảng giải: 


Đức Phật hỏi vê viên thông, theo sở chứng của con, do xúc trân-đôi tượng 
của xúc trân-là hơn cả. 


---OÔO--- 
VIÊN THÔNG PHÁP TRẦN 
Ma-ha Ca-diếp 
Kinh văn: 


Ma-ha Ca-diếp cùng tỷ-khưu ni Tử Kim Quang cùng những người 
khác liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lề sát chân Phật và bạch Phật răng: 


Giảng giải: 


Ma-ha Ca-diếp; Ma-ha (s: mahã) là lớn; Ca-diếp (s: Kasyapa) là tên. Do thời 
ấy nhiều người có họ Ka§yapa nên chữ mahã-đại được thêm vào để gọi tên 
ngài. Ka$yapa dịch theo tiếng Hán có nghĩa là Đại quy thị kấB[ƑS. Tổ tiên 
của ngài là loài rùa khổng lồ với những đồ hình trên lưng, và có tên gọi ấy do 
sự kiện trên. Mahã-ka§yapa còn được địch là Đại âm quang 8#. Ánh sáng 
trên thân ngài như thể nuốt trọn hết mọi thứ ánh sáng khác, vì các thứ ánh 
sáng ấy biến mắt vào trong ánh sáng của thân ngài 


Trang 57 


Tên của ngài là Pippala, là tên của một loại cây. Cha mẹ ngài hiễm muộn con, 
nên họ đến cầu đảo ở thần cây Pippala; kết quả là họ có được người con, họ 
lây tên cây đặt tên cho con mình. Ma-ha Ca- -diếp vốn là ngoại đạo thờ lửa. 
Ông tu tập công phu ngửi mùi khói. Có rất nhiều loại ngoại đạo ở Ấn Độ, 
ngoại đạo thờ nước, ngoại đạo thờ lửa, ngoại đạo thờ đất. Ngoại đạo thờ đất tu 
theo lối chuyên vùi mình trong đất, nếu còn sống sót sau một SỐ ngày nhất 
định nào đó, thì sẽ được thành thần. Những ngoại đạo nầy thật là mê lầm. 


Tý-khưu ni Tử Kim Quang là vợ của Ma-ha Ca-diếp. Vào thời Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, Ma-ha Ca-diếp 120 tuổi và vợ ông có lẽ phải gần 100 tuổi. 
Từ kiếp lâu xa, vào thời Đức Phật Ca- -diệp, bà thấy một tượng Phật bị mòn vẹt 
bởi gió mưa, đến mức chăng còn chút sắc vàng nào trên thân Phật. Bà ta phát 
tâm sửa lại ngôi chùa, nhưng không có đủ tiền. Nhưng bà ta cũng hy vọng mạ 
vàng tương Phật, nhưng việc ây đòi hỏi chi phí rất nhiều. Tuy nhiên, ở đâu có 
tâm nguyện, ở đó liền có con đường mở ra, tâm nguyện của người phụ nữ nầy 
rất mạnh và chân thực. Cô ta đi khắp nơi để quyên góp tiền bạc, sau một thời 
gian dài, cô ta quyên được số tiền tương đương 100.000 dollars Mỹ. Cô ta 
nhờ thợ kim hoàn mạ vàng tượng Phật. Người thợ kim hoàn cảm động bởi 
quyết định tu sửa tượng Phật dù cô ta rất nghèo, nên anh ta chỉ làm công với 
một nửa chi phí. Thế nên hai người ấy chia nhau công đức việc nầy. Chăng 
bao lâu ngôi chùa được tu sửa xong, không còn bị dột nữa, tượng Phật đã 
được mạ vàng. Từ đó về sau, thân thể người phụ nữ phát ra ánh sáng màu 
tím. Còn người thợ kim hoàn, chính là Ma-ha Ca-diếp, sau khi hoàn thành 
việc mạ vàng tượng Phật, đã có một chuyện rất kỳ lạ diễn ra giữa ông và 
người phụ nữ. “Tâm của cô rất tốt.” Ông nói với cô ta, “Tôi sẽ cưới cô làm 
vợ, ta sẽ thành vợ chồng. Không phải chỉ trong đời nầy, mà trong muôn vàn 
đời sau, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau.” Đó là lý do tôi đoán chừng Ma-ha 
Ca-diếp 120 tuổi, và vợ ít nhất là 100 tuổi. Dù vậy, họ vẫn rất mạnh khỏe và 
tinh cần tu tập. Người vợ của Ma-ha Ca-diếp cũng siêng năng tu tập và chứng 
được đạo quả. 


Cùng những người khác-trong quyến thuộc- liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lê sát chân Phật và bạch Phật răng: 


Kinh văn: 


Con từ kiếp trước, trong cõi nầy, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt 
Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với ngài. Khi Phật diệt độ, 
chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá-+lợi, lại lấy vàng thếp 
hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nầy qua đời khác, thân chúng con 
đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thắm. Tỷ-khưu nỉ Tử kim quang 
đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con. 


Giảng giải: 


Trang 58 


Chúng ta đều phải nhớ một điểm quan trọng: mối quan hệ vợ chồng của hai 
người nầy từ đời nầy sang đời khác không phải dựa trên tình cảm luyến ái. 
Đúng hơn, họ kết hôn trong mỗi đời rồi cùng nhau tu tập. Họ cùng tham thiền 
tập định. Đời nầy sang đời khác, họ tu học theo Phật pháp. 


Ma-ha Ca-diếp giải thích: Con từ kiếp trước, trong cõi nầy, có Đức Phật ra 
đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với ngài. 
Vào thời quá khứ lâu xa, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng thị hiện trên 
đời. Mặt trời chiếu sáng vạn vật ban ngày. Mặt trăng chiếu sáng vạn vật ban 
đêm. Đèn có thể chiêú sáng cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày biểu tượng 
cho hiện hữu (cái có), và ban đêm biểu tượng cho cái không. Đó là cả hai 
mặt hiện tượng và bản thể, bản thể và hiện tượng. Đó cũng chăng phải là 
hiện tượng và bản thể, và chăng phải là hiện tượng, chăng phải là bản thể. 
Nghĩa là chắng vướng mắc vào có hoặc không. 


Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá-lợi. Công 
đức cúng dường xá-lợi Phật tương đương với việc cúng dường chính Đức 
Phật. Chúng con thắp đèn sáng mãi-để Phật pháp được trường tồn và lan 
rộng- đề cúng dường xá-lợi, lại lấy vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, 
đời nầy qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng 
thắm. 


Thân tướng của ngài Ma-ha Ca-diêp rât là hoàn hảo. và tôi chắc răng người 
vợ của ông cũng rât đoan nghiêm. 


Tỷ-khưu ni Tử kim quang đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như 
chúng con. Điều quan trọng là họ cùng tu tập với nhau. Mối quan hệ của họ 
không dựa trên tình cảm luyến ái. 


Kinh văn: 


Con quán sát trong thế gian, sấu trần đều biến hoại, chỉ dùng pháp 
không tịch tu diệt tận định, thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp 
như khảy móng tay. 


Giảng giải: 


Ma-ha Ca-diếp trình bày tiếp tục: “Con quán sát trong thế gian, sáu trần đều 
biến hoại.” Căn bản, vôn ngài muốn nói về đối tượng của tâm ý, nhưng ở đây 
ngài đề cập đến sáu trần, vì đối tượng của tâm ý vốn không có hình tướng; 
chúng chỉ là bóng dáng của 5 giác quan. Nếu 5 giác quan trước đó không tồn 
tại, thì đối tượng của tâm ý cũng không còn, vì chúng không có tự thể riêng 
của nó. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần-dời đổi, biến hoại. Chỉ dùng 
pháp không tịch tu diệt tận định. Chúng chỉ là không tịch. Thể tính của chúng 


Trang 59 


là không. Vốn chăng có gì cả. Căn cứ vào yếu tính này, chúng con tu tập diệt 
tận định. Có nghĩa là diệt hăn thức thứ sáu và không còn y cứ vào thức phân 
biệt nây nữa.” Đây cũng gọi là diệt thọ tưởng định. 


Nay thân tâm mới có thê trải qua trăm ngàn kiếp như khảy móng tay. Tâm của 
Ma-ha Ca-diếp có thể trải qua một thời gian dài hằng trăm ngàn kiếp như 
trong một khoảnh khắc ngắn-như khảy móng tay. Nay Ma-ha Ca-diếp thực sự 
đang nhập định-trong Diệt tận định-trong Kê túc sơn ở tỉnh Vân nam Trung 
Hoa. 

Kinh văn: 

Con do quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế tôn nói con tu 
hạnh đâu-đà bậc nhật. Khai ngộ được diệu tính của các pháp, thì các lậu 
hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông, theo điêu sở chứng của 
con, thì do pháp trần là hơn cả. 

Giảng giải: 


Ma-ha Ca-diếp thưa răng: “Con do quán các pháp là không nên thành A-la- 
hán. Thế tôn nói con tu hạnh đầu-đà bậc nhất.” Đầu-đà là tiếng Sanskrit, còn 
phiên âm là Đầu-tâu ‡† ‡Öí{. Có nghĩa là phát tâm tu hành tinh tấn dõng mãnh, 
công phu miên mật không nghỉ ngơi. Mười hai hạnh đầu-đà là: 


Mặc y chắp vá bằng vải vụn (trước tệ nạp y). 

Chỉ có 3 y (dẫn tam y). 

Thường đi khất thực (thường hành khát thực ). 

Theo thứ tự khất thực từng nhà không kể giàu nghèo (thứ đệ khất thực). 
Ngày ăn một bữa (thọ pháp nhất thực). 

Không ăn quá nhiều, chỉ vừa đúng lượng (tiết lượng thực). 

Sau buổi trưa không dùng nước trái cây (trung hậu bất đắc âm tương). 
Xa lìa nơi đông đảo, ở nơi yên tĩnh (trụ A-lan-nhã). 

Ngủ dưới gốc cây (thọ hạ chỉ). 

Ngồi ở chỗ đất trống (lộ địa toa). 


Ở trong nghĩa địa (trủng gian trụ). 


Trang 60 


Thường ngồi không năm (đản toạ bất nøoẠ). 
Khai ngộ được diệu tính của các pháp, thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi 
về pháp tu viên thông. Nay Như Lai hỏi chúng con về nhân duyên của pháp tu 
viên thông-phát tâm ban đầu khiến chúng con tu tập được chứng ngộ. 
Theo điều sở chứng của con, thì do pháp trần là hơn cả. 
Dùng pháp trần để quán chiếu là phương tiện thù thắng hơn cả. 
_—-oÔO--- 
VIÊN THÔNG NĂM CĂN 
VIÊN THÔNG NHÃN CĂN 
A-na-luật-đà 
Kinh văn: 
A-na- -luật-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ sát chân Phật và bạch 
Phật rằng: “Khi mới xuất øïa con thường thích ngủ. Như Lai quở trách 
con là loài súc sinh. Con nghe Phật mắng, khóc thầm tự trách mình, suốt 
bảy ngày đêm không ngủ, bị mù hai mắt.” 
Giảng giải: 
A-na-luật-đà, tiếng Sanskrit là Aniruddha, Hán dịch là Vô bần ##t, Như 


ý ñllất. liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: 
“Khi mới xuât gia con thường thích ngủ. Như Lai quở trách con là loài súc 
sinh. 

Đức Phật nói với ông rằng: 

Này ông! Sao quá mê ngủ 

Như con sò trong vỏ cứng? 

Ông ngủ suốt cả ngàn năm 

Tên Phật rồi chăng nghe thấy. 

Khi Đức Phật quở trách ông như vậy, ông rất hối lỗi. Con nghe Phật mắng, 


khóc thầm tự trách mình. “ Tại sao mình quá mềm yếu?” Con tự hỏi mình. 
“Sao ngươi cứ thích ngủ suôt ngày? được rôi. Từ nay ta không cho phép ôgn 


Trang 6] 


ngủ nưã.” Suốt bảy ngày đêm không ngủ. Có lẽ A-na-luật-đà đã luân phiên đi 
kinh hành và ngôi để giữ cho mình khỏi buồn ngủ, đến bị mù hai mắt.” Mắt 
phải làm việc suốt ngày, nhưng ban đêm phi được nghỉ ngơi. Nếu quý vị 
không để cho nó nghỉ ngơi và khiến nó quá mệt, thì nó sẽ không còn thấy 
được nữa. Nó sẽ đình công. Thế nên A-na-luật-đà phải bị mù mắt. 


Kinh văn: 


Thế tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam-muội. Con 
bị mù mắt, nhưng thấy mười phương rỗng suốt tỉnh tường như thấy trái 
cây trong lóng bàn tay. Như Lai ân chứng cho con đạt quả vị A-la-hán. 


Giảng giải: 


Thế tôn thương xót con vì đã bị mù, nên đã dạy con pháp tu gọi là nhạo kiến 
chiếu minh kim cang tam muội. Con tu tập pháp môn nầy một thời gian dài, 
và đạt được thiên nhãn, gọi là bán đầu thiên nhãn (#-ð8XIR) 


Con bị mù mắt, dù con không thấy được các thứ bằng mắt thường, nhưng với 
thiên nhãn, con thấy mười phương rỗng suốt tinh tường như thấy trái cây 
trong lóng bàn tay. Giống như thấy được trái xoài (s: amala) trong bàn tay. 
Như Lai ân chứng cho con đạt quả vị A-la-hán. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, như chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở 
về căn nguyên, đó là pháp môn hay nhât. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi các vị Bồ-tát và các vị đệ tử về viên thông mà các ngài đã chứng 
được, như chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở vê căn nguyên, đó là pháp 
môn hay nhất. Như con, A-na-luật-đà, đã nhận ra rằng, quay cái thấy trở về lại 
với bản tánh căn nguyên của mình mà tu tập. Đây là phương pháp tốt nhất. 


-—-O0O--- 
VIÊN THÔNG TỊ CĂN 
Châu-lợi Bàn-đặc-ca 
Kinh văn: 


Châu-lợi Bàn-đặc-ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và 
bạch Phật răng: 


Trang 62 


Giảng giải: 


Châu-lợi (Kshudra) có nghĩa là “sinh trên đường-đạo sinh." Phong tục Ấn Độ 
là sau khi người phụ nữ lấy chồng và sắp sinh, cô ta sẽ trở vê nhà mẹ để sinh 
con. Trong trường hợp Châu-lợi, mẹ ngài đáng ra phải về nhà mẹ một hai 
tháng trước khi sinh, nhưng nà đợi đến giờ phút lâm bồn mới lên đường. 
Quãng đường từ nhà chồng về nhà mẹ khá dài-chừng một hoặc hai trăm dặm. 
Vì bà ta đợi cho đến khi chuyển bụng mới đi, nên đi nữa đoạn đường thì ba đã 
chuyển bụng đau đẻ, và bà ta sinh ngay trên đường. Nên Châu-lợi được đặt 
tên như vậy. Em trai của Châu-lợi là Châu-lợi Bàn-đặc-ca (Kshudrapanthaka), 
cũng được đặt tên theo cách như vậy. Bàn-đặc-ca (panthaka) có nghĩa là “sinh 
cùng một cách- kế đạo Ä#j.” Trong trường hợp của Bàn-đặc-ca, người mẹ 
cũng đợi gần ngày mới về nhà mẹ và cũng sinh giữa đường. Đứa bé được đặt 
tên là Bàn-đặc-ca, em của Châu-lợi. 


Châu-lợi Bàn-đặc-ca rât là đân độn. Khi mới xuât gia, ban đâu người nào 
cũng được dạy những bài kệ ngắn đê đọc vào lúc sáng sớm. Trước đây tôi có 
đọc cho quý vị nghe một bài rôi, nay tôi đọc thêm bài khác: 


Thân ngữ ý nghiệp bất tác ác, 

Mạc não thế gian chư hữu tình 
Chánh niệm quán tri dục cảnh không. 
Vô ích chi khô đương viễn ly. 


Có nghĩa là người xuất gia cần nhất là phải giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý 
được thanh tịnh. Không được làm não loạn chúng sinh, phải quán chiếu để 
biết các cảnh của ngũ dục vốn là không. Chớ học tập những pháp tu khổ hạnh 
vô ích của ngoại đạo. 


Khi Châu-lợi Bàn-đặc-ca cố gắng học bài kệ nầy, ông được sự trợ giúp của 
500 vị A-la-hán, nhưng sau 100 ngày, ông không còn nhớ một chữ nào cả. 
Quá chậm lụt! Phải không? Ông nhớ được “Thân ngữ ý nghiệp,” nhưng 
không nhớ nỗi “bất tác ác.” Hoặc ông nhớ được “bất tác ác” thì lại quên 
“Thân ngữ ý nghiệp.” Tôi nghĩ trong quý vị đây không có ai chậm lụt như 
vậy. Khi Châu-lợi thấy em mình được 500 vị A-la-hán hộ trì cho để học bài 
kệ trong 100 ngày mà vẫn không thuộc được một dòng, ông mới bảo em 
mình hãy trở về nhà sống đời cư sĩ. Ông bảo “Hãy về nhà lập gia đình.” Ông 
đưa em mình ra đường, không cho ở trong tịnh xá làm một vị tỷ-khưu. 


Châu-lợi Bàn-đặc-ca nghĩ rằng: “Mình muốn thành một vị tỷ-khưu như những 
người kia, có ý nghĩa gì khi trở vê nhà?” Thê là ông lây y bát, lui sau vườn, 


Trang 63 


chuẩn bị để tự vẫn. Khi ông sắp treo cô, Đức Phật thị hiện thành thần cây hỏi 
ông ta răng: “Ong định làm gì đó?” 


Tôi không muốn sống nữa. 
Thế sau khi ông chết, ông sẽ làm gì? 
Tôi không biết. 


Đừng chết! Thần cây bảo,-Đừng phí sinh mạng mình. Đó là lí do tại sao ông 
quá đần độn. Ông hãy cố găng sửa đổi lỗi lầm của mình trong quá khứ. Khi đã 
thay đôi, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. 


Thế chuyện nhân quả từ quá khứ khiến cho tôi bị u mê đời nầy là sao? Bàn- 
đặc-ca hỏi. 


Nhớ rằng thần cây là hoá thân của Đức Phật, khi Bàn-đặc-ca hỏi vấn đề đó, 
do trở lại nguyên hình và trả lời: 


— Trong một đời trước, ông là một pháp sư tinh thông tam tạng có 500 đệ tử. 
Ngày nào họ cũng muốn học với ông nhưng ông không muôn dạy họ. Ông 
không muốn giảng kinh thuyết pháp, dù họ cầu thỉnh. Họ pahi quỳ trước ông 
3 ngày ba đêm mà ông vẫn không nói cho họ một lời. Vì ông không chịu 
giảng pháp, nên ông trở nên đần độn đến mức không nhớ nỗi một dòng kệ. 


Khi nghe như vậy, Bàn-đặc-ca rất xấu hồ. “Tại sao mình tệ đến mức như 
vậy?” Điều ấy được gọi là bỏn xẻn pháp (súngy with the dharma). Quý vị 
nên nhớ kỹ điều này. Sau khi quý vị nghe tôi giảng pháp, đến đâu quý 
vị cũng phải nên giảng giải lại cho mọi người cùng hiểu. Đừng bao giờ nuôi 
dưỡng thái độ, “Ta sẽ không giảng giải Phật pháp cho các người, nêu các 
người hiểu ra, ta sẽ ra sao đây?” Đừng có đó ky với sự hiểu biết Phật pháp của 
người khác. Quý vị càng đố ky bao nhiêu, thì mình càng trở nên kém hiểu 
biết. Bàn-đặc-ca đã bỏn xẻn pháp, nên quả báo là ông bị ngu đần. Nhưng vì 
ông còn nhiều thiện căn, nên ông được sinh vào thời gặp Đức Phật. 


Đức Phật nói cho Bàn-đặc-ca biệt rõ nguyên nhân trong quá khứ rôi, ngài 
liên câm cái chôi lên và hỏi: 


Ông biết cái gì đây không? 
Thưa, cái chỗi. 
Ông có nhớ được chăng? 


Thưa, nhớ được. 


Trang 64 


Rồi Đức Phật dạy ông: 
— Hãy lặp lại suốt ngày chữ nầy: “Chỗi, chối, chổi.? 


Bàn-đặc-ca lặp đi lặp lại chữ chổi liền vài tuần lễ. Đức Phật bảo ông dừng lại 
và hỏi 


— Như thế nào, ông có nhớ được chăng? 

Bàn-đặc-ca trả lời: 

Bạch Thế tôn, con nhớ được. 

Được rồi! Như Lai sẽ đổi chữ ấy thành “quét sạch. Hãy cô gắng học thuộc. 


Bàn-đặc-ca liền học, “quét sạch, quét sạch, quét sạch.' Và ông đã dùng cái 
chối vô hình đó quét sạch những phiền não nhiễm ô của ông. Điều ông đang 
làm là quét sạch tính bón xẻn pháp của chính mình. Quý vị hãy ghi nhớ điều 
nầy. Hãy nhớ những đạo lý tôi đã giảng trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm và 
giảng giải cho nhiều người cùng nghe. Nếu quý vị làm việc đó, trong đời sau 
quý vị sẽ được trí huệ và thông minh. Nếu quý vị muốn thực hành hạnh pháp 
thí, quý vị sẽ không bao giờ bị ngu đần. 


Kinh văn: 


Con không có khả năng trì tụng, không có khiếu đa văn. Khi mới được 
gặp Phật, nghe pháp xuất gia, con có nhớ một câu kệ của Như Lai, nhưng 
trong 100 ngày, nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước. 


Giảng giải: 


Bàn-đặc-ca trình bày lại những điều maình đã trải qua. Con không có khả 
năng trì tụng, không có khiếu đa văn. A-nan không bao giờ quên điều gì khi 
đã đọc qua. Ông có khả năng ghi nhớ rất sâu và rất thông minh. Nhưng con, 
Bàn-đặc-ca, thì quá chậm lụt. Khi mới được gặp Phật, nghe pháp xuất gia. 
Dù con đã xuất gia, khi con cô nhớ một câu kệ của Như LaI-dòng kệ đó là 
“Thân ngữ ý nghiệp bất tác ác,” =nhưng trong 100 ngày, nhớ trước quên sau, 
nhớ sau quên trước. Con có gắng nhớ được vài chữ đầu lại quên mây chứ sau. 
Khi con nhớ được mấy chữ sau lại quên mấy chữ đầu. Thế nên suốt thời gian 
đài, con không bao giờ thuộc được dù chỉ một câu kệ. Con thật là đần độn. 


Bàn-đặc-ca chậm lụt là vì trong quá khứ ông đã từ chối giảng kinh và thuyết 
pháp cho mọi người. Nay bất kỳ quý vị ở đâu, cũng nên cố gắng giúp cho mọi 
người đọc kinh hoặc giảng nói Phật để giáo hoá cho mọi chúng sinh. Quý vị 
làm việc này như là sứ mệnh của chính mình. Đừng có tâm bỏn xẻn pháp. 


Trang 65 


Tôi đã nói chuyện nầy rồi, nhưng muốn lặp lại, Bàn-đặc-ca phải chịu quả 
báo đần độn vì ông ta không tu hạnh bồ thí pháp- ông ta bỏn xẻn pháp. Việc 
giảng kinh thuyết pháp của tôi hiện nay chính là đang bố thí pháp. Tại sao tôi 
giảng pháp cho quý vị? Vì nếu tôi hiểu Phật pháp mà không chịu giải thích 
cho quý vị thì trong đời sau, thậm chí tôi còn không được như Bàn-đặc-ca; 
ôøgn ta không nhớ được một dòng. kệ trong suốt 100 ngày, còn tôi thì có ]ẽ 
không nhớ được một chữ trong suốt cả năm. Đó là lí do tôi không nhận tiền 
khi giảng pháp. Tôi không mong quý vị hoàn đáp lại cho tôi điều gì cả, tôi chỉ 
giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị. Tôi không muốn mình bị ngu đần. Nếu 
trong quý vị có ai không muốn mình bị ngu đần thì hãy thử nghiệm. Hãy tỏ ra 
thái độ, “Tôi thông hiểu Phật pháp, nhưng không muốn Giảng giải cho quý vị. 
” Hãy thử xem, trong đời sau, khi quý vị còn ngu đần hơn cả Bàn-đặc-ca nữa, 
thì quý vị mới thấy những điều tôi nói là đúng. Quý vị sẽ kết thúc đời mình 
băng những gì mình đã trải qua. Từ rất lâu, tôi được nghe một vị pháp sư dạy 
răng nêu người nào không tu tập hành bồ thí pháp thì quả báo sẽ chịu ngu sĩ, 
tôi không bao giờ quên điều ấy. 


Viẹc nầy nhắc tôi nhớ lại một chuyện dân gian (public record). Thời nọ có 
một vị quan, có lẽ đến chức đầu tỉnh, là ngưỜI. rất sùng kinh kinh Pháp Hoa. 
Nhưng có điều rất lạ, trong bộ kinh Pháp Hoa gồm 7 quyền, ông ta nhớ rất kỹ 
3 quyên rưỡi đầu. Ông ta ghi nhớ ngay khi mình đọc kinh xong. Nhưng 3 
quyên rưỡi sau thì ông ta không thê nhớ được điều gì cả, dù ô ông có đọc nhiều 
lần đi nữa. Ông không thể nào, hiểu nỗi sao lại như vậy, thế nên ông đến hỏi 
một vị cao tăng của thời â Ấy, vốn là một vị thiện tri thức có đạo nhãn và lục 
thông. 


Khi vị quan đầu tỉnh đến, Lão thiền sư ra tiếp, và vị quan trình bày vấn đề. 
“Trong các kinh Phật, kinh Pháp Hoa thu hút tôi nhât. Tôi rât quý kinh nây, 
nhưng tôi chỉ nhớ được 3 quyên rưỡi đâu. Lý do tại sao như vậy?” 


Lão thiền sư đáp, “Ô! Nay ông muốn biết. Được rồi, nhưng khi tôi nói thì 
ông đừng sửng sôt hoặc không tin.” 


thưa, “Xin vâng. Nguyện sẽ tin những lời Thầy dạy.” 


Lão thiền sư giải thích, “Nguyên nhân đời nầy ông làm quan là do trong đời 
trước ông đã làm nhiều công đức. Trong quá khứ ông từng làm thân bò, và 
ông giúp cày ruộng cho chùa. Từ đó ông đã cúng dường cho Tam bảo, và ông 
đã có công đức. Nguyên nhân ông chỉ nhớ được 3 quyền rưỡi đầu của kinh 
Pháp Hoa là như sau: Theo lệ thường, trong chủa phơi kinh vào mỗi ngày 
mồng sáu tháng 6 trong năm để phòng mối mọt. Vào lúc ấy, ông tiếp xúc 
được với kinh Pháp Hoa và ông chỉ ngửi được bộ thứ nhất, chưa tới bộ thứ 
hai. Đó là lí do tại sao ông chỉ thuộc 3 quyên rưỡi đầu cuốn kinh Pháp Hoa 
trong đời này.” 


Trang 66 


Vị quan đánh lễ Lão thiền sư, sau đó ông càng tinh tấn hơn trong việc tham 
cứu kinh Pháp Hoa. 


Một con bò ngửi kinh mà được thông minh đến như vậy, trong khi Bàn-đặc- 
ca từ chối giảng pháp mà trở nên bị ngu si. Nếu quý vị biết so sánh hai chuyện 
trên đây và chiêm nghiệm thật sâu, cũng đủ để biết những gì mình sẽ nếm trải. 
Thực vậy, tôi mong rằng quý vị đừng có thử, vì bị chìm đắm như Bàn-đặc-ca 
sẽ khổ vô cùng. Mặt khác, chúng ta không nên xem thường Bàn-đặc-ca. Dù 
ông ta chậm lụt, nhưng đã được giác ngộ sau khi niệm mãi “chối” và “quét 
sạch trong một thời gian ngắn. Chúng ta có thê thông minh hơn Bàn-đặc-ca, 
nhưng chúng ta không được giác ngộ nhanh như ông ta. Thế nên về mặt này, 
chúng ta không được như Bàn-đặc-ca. 


Kinh văn: 


Đức Phật thương con ngu muội, dạy con pháp an cư, điều hoà hơi thở ra 
vào. Con quán sát hơi thở của con đên chô rôt ráo, từng chỉ tiêt của các 
hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát-na. 


Giảng giải: 


Đức Phật thương con ngu muội. Đức Phật thấy thương xót con vì con chậm 
lụt, nên ngài dạy cho con đọc chữ “chối ” và “quét sạch." Dạy con pháp an cư, 
điều hoà hơi thở ra vào. Pháp tu nầy là duy trì hơi thở vào trong khi đếm từ I 
đến 10, rồi duy trì ý thức khi thở ra và đếm từ 1 đến 10. Bắt luận dù ai có đần 
độn đến đâu cũng có thể đếm từ 1 đến 10. Một hơi thở vào và một hơi thở ra 
được đếm là 1. Con quán sát hơi thở của con đến chỗ rốt ráo, từng chỉ tiết của 
các hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát-na. Trong một hơi thở, thời 
điểm mà quý vị bắt đầu thở ra được gọi là sinh, và tiễn trình tiếp theo được 
kể là một hơi thở kế tiếp. Tông Thiên thai chia việc quán sát nầy thành sáu 
giai đoạn-sáu phương pháp quán sát hơi thở. Chúng ta sẽ không đi sâu vào 
chỉ tiết việc nây ở đây. Chỉ nên biết rõ răng khi bắt đầu thở ra được gọi là 
sinh, hơi thở tiếp tục được gọi là trụ, khi hơi thở đến gần dứt gọi là dị, khi 
hơi thở đến cuối gọi là diệt. Điều nầy diễn biến trong từng sát-na. Trong một 
niệm tưởng có 90 sát-na. Trong mỗi sát-na có 900 lần sinh diệt. Những chi 
tiết nầy mắt thường không thê nào thấy được. 


Kinh văn: 
Tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại, cho đến hết sạch các lậu hoặc, 
thành A-la-hán. Trước pháp toà của Phật, con được ân chứng là bậc vô 


học. 


Giảng giải: 


Trang 67 


Lúc ấy, con quán sát hơi thở của mình cho đến khi đạt được cảnh giới vô ngã, 
vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả tướng. Con thở vào thở ra một cách không 
cần dụng công và tâm con được hợp thành một. Con không còn niệm tưởng 
phân biệt và tâm phan duyên. Mọi niệm tưởng đều dừng bặt. Tâm con bỗng 
nhiên đạt được đại vô ngại. Ò! Con đã quay trở lại và đến được cội nguồn! 
“Bỗng nhiên” ở đây là chỉ cho sự giác ngộ. Giông như cánh cửa gian phòng 
bỗng dưng bị bật tung ra. Không khí trong phòng trở nên tức thời thanh tịnh. 
Chăng còn không khí âm mốc. Quý vị có để ý rằng dù có nhiều người trong 
giảng đường này nhưng không vân thanh tịnh? Nếu quý vị hỏi tôi tại sao, sẽ 
rất khó trả lời cho quý vị. Chỉ nói rằng trong một bồ-đề đạo tràng, có sự 
thanh tịnh bất khả tư nghì cho đến cả bầu không khí. 


Khi quý vị đến nghe giảng pháp, điều cần nhất là phải vô cùng cung kính. Đó 
là vì chư Phật và Bồ-tát sẽ nói rằng, “Ông là đồ trứng thối! Tại sao ông đến 
đạo tràng mà lại hành xử như vậy?” Mọi người nên kính trọng nhau và khiêm 
tốn, hoà hợp với nhau, Đừng tự mãn hay tự cao. Đừng nói nghiệp chướng câu 
như thế này, “Hãy xem ông đần độn đến mức nào! Tôi giỏi hơn ông nhiều.” 
Ngay khi quý vị nghĩ như vậy, là mình đã tự làm ngu muội mình đi. Đừng 
xem thường người khác. Những người trong pháp hội nầy đều là cha mẹ trong 
quá khứ của mình và là chư Phật trong tương lai. Nếu quý vị xem thường 
những người nây, là chăng khác gì xem thường Phật. Thế nên khi quý vị tu 
học Phật pháp, quý vị nên nhìn mọi người không phân biệt. 


Trong bồ-đề đạo tràng, quý vị phải giữ quy luật. Khi đang nghe kinh, không 
được đứng dậy và đi lang thang. Đừng ngồi dựa ngửa ra hoặc dựa vào vật gì 
khác. Hãy ngồi thật ngay thăng. Đừng có thái độ lười biếng trễ nãi. Thậm chí 
dù quý vị là một con trùng lười biếng, cũng không nên làm như vậy. Quý vị 
nên phát huy chính mình thành một người nghiêm túc. Cũng vậy, đừng ngủ 
khi nghe giảng kinh, nếu như vậy, trong tương lai , quý vị sẽ giống như A-na- 
luật-đà. 


Đoạn kinh tiếp tục: cho đến hết sạch các lậu hoặc. Sau khi chứng ngộ, A-na- 
luật-đà dần dần đạt được quả vị vô lậu. Và thành A-la-hán. A-na-luật-đà 
chứng được qaủ vị thứ tư của hàng A-la-hán. Trước pháp toà của Phật, con 
được ấn chứng là bậc vô học. Con luôn luôn theo Phật và ngồi dưới chân Phật 
để nghe giảng kinh. Đức Phật đã ấn chứng cho con và nói rằng con cũng đã 
đạt được quý vị thứ tư của hàng A-la-hán. 

Một người đần độn như vậy mà cũng chứng được quả vị thứ tư của hàng A- 
la-hán. Còn chúng ta thì quá thông minh nhưng chưa chứng được đến sơ quả. 


Quý vị có thấy hồ thẹn không? 


Kinh văn: 


Trang 68 


Đức Phật hỏi về viên thông, như điều chứng được của con, quay hơi thở 
trở về với tánh không, đó là phương pháp hay nhât. 


Giảng giải: 


“Đưa hơi thở ra vào trở về lại, hoà hợp với tính không— trở về lại với thê tính 
tịch lặng; đây là phương pháp hay nhât.” 


Tôi đã qua đây (Mỹ quốc) nhiều năm, nhưng tôi không bao giờ dám nói đến 
luật lệ. Vì Sao? Xứ nây tán thành tự do. Cha mẹ không kiểm soát con cái, con 
cái họ muốn làm gì thì làm. Sau khi tôi đến Mỹ quốc, tôi có nhận đệ tử, nhưng 
tôi cũng vậy, không kiểm soát họ. Tôi để họ muốn làm gì mặc tình. Họ muốn 
đi đâu tuỳ ý, họ có thể làm việc theo ý riêng của họ. Họ rất độc lập. Nhưng 
trong hội giảng kinh, tôi để ý thấy rằng có người rất tuỳ tiện-trên mức bình 
thường cho phép. Đó gọi là: 


Bắt y quy cũ, bất thành phương viên. 


Trong tiếng Hán, chữ phương viên đi với nhau tào thành từ kép, có nghĩa là 
“quy cũ”. Nếu quý vị không dùng quy- #ji, thì không thể nào có được vòng 
tròn. Nếu không dùng cũ ẤF, thì hình vuông mà quý vị vẽ nên sẽ thành hình 
chữ nhật hoặc hình tam giác. 


Vậy nên, hôm nay trong pháp hội giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm, tôi yêu cầu 
quý vị đừng lười biếng. Hãy lắng nghe kinh với tâm cung kính, như thê Đức 
Phật đang giảng pháp cho quý vị nghe. Quý vị đừng nên nghĩ rằng, “Pháp sư 
nầy giảng pháp băng. cách kế chuyện tiếu lâm, như là đang dụ con nít.” Nếu 
quý vị có thể tìm hiểu được ý nghĩa những điều tôi vừa nói, quý vị có thê 
được giác ngộ, chứng được quả vị nagy tức khắc. Tất cả mói điều cần làm là 
chân chính quyết tâm tìm câu Phật pháp, và điều ấy sẽ xảy ra. Nếu quý vị 
thành tâm khi nghe giảng chương hai mươi lăm pháp tu viên thông nầy, quý 
vị có thê được giác ngộ ngay liền. Là vì hai mươi lăm bậc thánh này đã phát 
nguyện rằng họ sẽ hộ trì cho bất kỳ người nào tu tập theo phương pháp của họ 
cho đến khi được giác ngộ. Cho nên quý vị hãy chú tâm tham cứu vào ý nghĩa 
của kinh. 


-—-O0O--- 
VIÊN THÔNG THIỆT CĂN 
Kiều-phạm-bát-đề 


Kinh văn: 


Trang 69 


Kiêu-phạm-bát-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
bạch Phật răng, “Con bị khâu nghiệp, khinh chê một vị sa-môn trong 
thời quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như bò.” 


Giảng giải: 


Kiêu-phạm-bát-đề phiên âm tiếng Sanskrit là Gavampati, Hán dịch là ngưu 
ti 2E]. Khi loài bò ngủ, chúng ngáy, và lưỡi của chúng liễm từ trước ra sau, 
tạo nên tiếng động rất lớn. Kiêu-phạm-bát-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng, “Con bị khâu nghiệp, khinh chê vị sa- 
môn trong thời quá khứ.” Loại khẩu nghiệp mà ông mắc phải là gì? Một hôm 
ông để ý có một vị sa-môn, vị này không có răng, phải mất một thời gian rất 
lâu để ăn cơm. TUầU, -phạm-bát-đề trêu chọc vị sa-môn già, “Ông già, ông ăn 
như bò nhai cỏ.” 


Vị sa-môn già là người đã chứng quả A-la-hán. Ông ta nói rằng, “Ò! Oong 
không nên nói như vậy. Oong sẽ phải chịu quả báo trong đời Tốt hơn ông 
nên sám hồi ngay tức khắc. Tốt hơn ông nên rút lại lời ấy ngay.” 


Kiêu-phạm-bát-đề hối lỗi, thế nên ông không bị quả baod làm thân bò, tuy 
vậy, muôn đời sau ông ta chịu quả báo mắc tập khí của loài bò. Lưỡi của ông 
ta dài như lưỡi bò, và ông ta luôn luôn nhai lại và thở như loài bò. Dù ông đã 
chứng quả A-la-hán, Đức Phật vẫn ngại rằng loài người sẽ trêu chọc ông, họ 
cũng sẽ nói rằng, ông ta giống như bò, và người ây sẽ phải chịu quả báo làm 
bò. Vì lí do nầy, Đức Phật bảo Kiêu-phạm-bát-đề hãy lên sống ở cõi trời và 
nhận sự cúng dường của chư thiên. Vì chư thiên đều có năng lực thấy rõ đời 
quá khứ, nên họ sẽ không dám báng bồ ngài. 


Trong kinh văn, Kiêu-phạm-bát-đề tiếp tục giải thích: Con tạo khẩu nghiệp là 
do khinh chê một vị sa-môn trong thời quá khứ. Ông ta giễu cợt một vị sa- 
môn. Sa-môn là tiếng phiên âm từ chữ $ramafa trong tiếng Sanskri, Hán 
dịch là cần tức #j) l. 


Sa-môn là người siêng năng tu trì giới định huệ, và trừ sạch tham sân si. Nên 
đời đời mặc bệnh nhai lại như bò. Đó là quả báo mà con phải chịu.” 


Kinh văn: 

Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa. Con đạt được 
chô tận diệt tâm phân biệt, nhập vào được tam-ma-đê. Quán sát tính biêt 
của vị, nó vôn chăng phải thê, chắng phải vật. Ngay đó siêu việt các lậu 


hoặc thé gian. 


Giảng giải: 


Trang 70 


Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, có nghĩa là thể tính 
thành tựu của nhất chân tâm. Khi lưỡi không có mùi vị phân biệt-khi không 
có tâm phân biệt- thì tất cả mùi vị đều trở về lại thê tính thanh tịnh. Điều này, 
trở lại, là tu tập định vô phân biệt-samadhi of non-discrimination. Con đạt 
được chỗ tận diệt tâm phân biệt-thức tâm được vắng lặng tịch diệt, có nghĩa 
là, nhập vào được tam-ma-đề -đạt được chánh định hoặc chánh thọ 


Và ông quán sát tính biết của vị, nó vốn chắng phải thê, chẳng phải vật. Tính 
biết của mùi vị chẳng phải đến từ thê của thiệt căn, cũng chăng phải đến từ vị 
trần. Ngay đó siêu việt các lậu hoặc thế gian. Ngay khi tâm ý được thanh 
tịnh, con liền được vượt qua các cõi giới lậu hoặc ở thế gian. 


Kinh văn: 
Bên trong thân tâm giải thoát, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa la ba cõi như 


chim số lồng. Rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng nên pháp nhãn 
thanh tịnh, thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho con đạt đạo vô học. 
Giảng giải: 

Bên trong thân tâm giải thoát. Thân và tâm đều được giải thoát con được 
thóat ly khỏi chúng. Bên ngoài rời bỏ thế giới. Cũng như con quên hãn thế 
giới bên ngoài. Xa lìa ba cõi. Điều này chỉ cho sự hiện hữu ở các cõi Dục 
BIỚI, Sắc giới, Vô sắc giới. Vào lúc nầy, con như chim số lông. Rời hết cấu 
nhiễm, tiêu diệt trần tướng nên pháp nhãn thanh tịnh. Điều này có nghĩa là 
pháp nhãn của Kiêu-phạm-bát-đề đã được khai mở, và ông đã chứng ngộ 
thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho con đạt đạo vô học. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, trả tính của vị về khỏi 
sự phân biệt, xoay tính biêt về với tự tánh, đó là điêu tôt nhât. 


Giảng giải: 


Trả tính của vị về khỏi sự phân biệt không có nghĩa là khởi sự phân biệt từ 
các vị ấy. Đó chính là hồi quan phản chiếu, quay lại tánh thấy vào bên trong. 
Xoay tính biết về với tự tánh là chỉ cho sự xoay chuyển tính phân biệt 
của thiệt căn. Đây chính là phương pháp hay nhất. 


-—-O0O--- 
VIÊN THÔNG THÂN CĂN 
Tất-lăng-già Bà-ta 


Trang 7l 


Kinh văn: 


Tất-lăng-già Bà-ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rắng: 


Giảng giải: 


Tên của Tất-lăng-già Bà-ta (s: Pilindavatsa) trong tiếng Sanskrit có nghĩa là 
Dư tập 8âŸï. Tên gọi nầy chỉ cho biết rằng tuy ông đã xuất gia nhưng vẫn 
còn những tập khí trong kiếp trước. Ông là một vị A-la-hán đã chứng quả, thế 
nên môi khi qua sông, ông có thể khiến cho nước phải ngừng chảy. Thần sông 
vốn thường là thân nữ, và khi Tất-lăng-già Bà-ta đến bên bờ sông, ông liền 
kêu lớn, “Nây tiểu tì, hãy ngừng chảy!” Thần sông theo lệnh của ông, liền 
ngưng chảy để ông qua sông. Nhưng thần sông rất khó chịu mặc dù không thê 
hiện ra. Tuy nhiên, thần sông lại đến bạch với Đức Phật. 


“Con là nữ thần cai quản khúc sông này, ông ta đến và bảo con, “Này tiểu tì, 
hãy ngừng chảy!” Ông ta là một vị A-la-hán, lẽ ra không nên gọi con như 
vậy.” 


Đức Phật bảo Tất-lăng-già Bà-ta hãy xin lỗi thần sông. Tất-lăng-già Bà-ta 
chắp tay lại và nói. “Tôi xImn lôi, Tiêu tì!” Lúc ây toàn thê đại chúng gôm các 
vị A-la-hán đêu bật cười. 


Tại sao Tắất-lăng-già Bà-ta lại gọi thần sông là “Tiểu tì?” Vì trong quá khứ, 
thần sông là người giúp việc của Tắt-lăng-già Bà-ta. Ông đã quen gọi người 
giúp việc theo cách ấy, thế nên bay giờ, ngay khi cô ta đã là một nữ thần sông, 
ông vẫn gọi cô ta như vậy. Lý do chính khiến ông phải xin lỗi là vì đã xúc 
phạm cô ta khi gọi cô là “Tiểu tì,” nhưng tập khí của ông quá sâu đến nỗi ông 
cũng gọi bằng cách ấy khi xin lỗi. 


Kinh văn: 


Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe 
Thế tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Có 
lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán chiếu vào pháp môn 
nầy, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân. Toàn thân đau nhức. 
Tâm con biết mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh 
tịnh, không có cái đau và cái biết đau. 


Giảng giải: 
Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe Thế tôn 


dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Nhiều lần con 


Trang 72 


được nghe Đức Phật Giảng dạy về bản chất của thế gian nầy là khổ, không vô 
thường và vô ngã. Có lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán 
chiếu vào pháp môn nây, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân. Con 
đang tập trung suy nghĩ về pháp môn mà Như Lai đã dạy cho con, đến mức 
con không còn đề ý đến đường đi, và con dẫm phải gai độc, nó đâm vào chân 
con đau nhức vô cùng. Toàn thân đau nhức. Tâm con biết mình biết có cái 
đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. 


Trong chân tâm thanh tịnh sáng suôt của con thì không có cía đau hoặc biệt có 
cái đau ây. Khi con nhận ra điêu nây, mọi thứ đêu rông rang, thân tâm con trở 
nên thanh tịnh. Do vậy, con không còn thây có ai là người bị đau. 


Kinh văn: 


Con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai cái biết? Nhiếp niệm 
chưa lâu, thân tâm bồng nhiên rồng lặng. Trong hai mươi môt ngày, các 
lậu hoặc dứt sạch, thành bậc A-la-hán. Được Phật ân chứng là bậc vô 
học. 


Giảng giải: 


Con lại suy nghĩ, một thân nây lẽ ra phải có hai cái biết? Lẽ nào mình có cùng 
lúc hai cái biết? Lẽ nào một cái biết mình đau và cái biết khác lại biết về 
cái biết đau ấy? Chăng phải như vậy. Nhiếp niệm chưa lâu-Con chiêm 
nghiệm về vẫn đề đề một thời gian không lâu- thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. 
Trong hai mươi mốt ngày, các lậu hoặc dứt sạch. Trong vòng ba tuần lễ, mọi 
tập khí hữu lậu trở nên vắng bặt, nó đã được trừ sạch. Thành bậc A-la-hán. 
Được Phật ẫn chứng là bậc vô học. Chính Đức Phật ấn chứng cho con, là con 
đã chứng qủa vị thứ tư của hàng A-la-hán. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, thìthuần tịnh cái tính 
biêt, quên băng thân thê, là điêu tôt nhât. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về từng vị đệ tử chúng con về phương pháp tu tập ban đầu để 
đạt được giác ngộ. Điều mà con, Tất-lăng-già Bà-ta tu tập là duy trì tâm giác 
ngộ cho đén khi tâm ấy hoàn toàn thanh tịnh, và con quên bằng đi thân thê 
của mình, Đây là phương pháp tu tập viên thông của con. 


——-O0O--- 


Trang 73 


VIÊN THÔNG VẺ THÂN CĂN 
Tu-bồ-đề 
Kinh văn: 


Tu-bò-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng, “Còn từ nhiều kiếp đến nay, tâm đạt được vô ngại, tự nhớ rằng 
mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, 
đã biết tính không tịch. Như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng và 
cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không.” 


Giảng giải: 


Tu-bồ-đề có nghĩa là không sinh, vì ngay khi ông sinh ra, mọi của cải trong 
nhà ông ta bỗng dưng trồng không. Chắng còn một viên ngọc nào còn sót lại. 
Sau khi ông khinh được bảy ngày, tài sản của cải lại hiện ra. Thế nên đặt tên 
ông là Thiện Hiện. Cha mẹ ông đi nhờ người đoán số mệnh cho ông, họ nói: 
“tức thiện thả cát RỊJ #ê H tï ” Nên đặt tên cho ông là Thiện Cát ?Ê ï. 


Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 
“Còn từ nhiều kiếp đến nay, tâm đạt được vô ngại. Tâm và tánh của con đạt 
so sánh sự vô ngại. Tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông 
Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, đã biết tính không tịch-con đã nhận ra được 
tánh không (§ũnyatã)— Như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng. Tất cả 
các cõi giới trong mười phương đều là rỗng lặng. Và cũng khiến cho chúng 
sinh chứng được tánh không. Con đã giúp cho chúng sinh đồng thời chứng 
nhập được tánh không (s$ùnyat3).” 


Kinh văn: 


Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tính 
không được viên mỉnh. Nhờ đó con chứng được A-la-hán, liền thể nhập 
vào Bảo minh không hải của Như Lai. Tri kiến của con được đồng như 
Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh 
không (§ũnyatã), con được viên mãn nhất. 


Giảng giải: 


Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tính không 
được viên minh. Tánh giác đồng như tánh không. Tánh Như Lai tạng-giác 
ngộ về tánh không-là viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Tánh không và tánh Như 
Lai tạng đều viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Nhờ đó con chứng được A-la- 
hán. Do con đã nhận ra được thể tánh của Như Lai tạng, nên con chứng được 


Trang 74 


A-la-hán, liền thể nhập vào Bảo minh không hải của Như Lai. Bảo minh 
không hải lại chính là tánh Như Lai tạng. Nó giống như biển lớn tánh không 
(§ũnyatã). Tri kiến của con được đồng như Phật, được Phật ấn chứng thành 
bậc vô học. Đức Phật ấn chứng cho con là bậc vô học. Trong sự giác ngộ về 
tánh không (§ũnyatã), con được viên mãn nhất. Tri kiến của con có được là 
nhờ vào thê nhập đạo lý tánh không. Con là người thê nhập vào tánh không 
bậc nhât. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, các tướng đều nhập 
vào phi tướng, năng phi, sở phi đêu tận diệt, xoay các pháp về chô rồng 
lặng, đó là thù thăng nhât. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông. Nay Đức Phật hỏi chúng đệ tử, các vị Bồ- 
tát, về chỗ chứng ngộ của họ khi đạt được viên thông. Như sở chứng của 
con, các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận diệt. Cái 
khiến cho trở thành không và cái trở nên không đều tiêu sạch. Có nghĩa là 
chăng có gì, thậm chí cả cái không. Trong đạo Lão (Taoism), điều nầy được 
gọi là Sở không cập vô JfZE& Ít, cái không cũng chẳng có. Trong đạo Phật , 
điều nầy được gọi là phi sở phi tận-]EJf*|Eãïi. Xoay các pháp về chỗ rỗng 
lặng, đó là thù thắng nhất. Đưa các pháp trở về lại với thể tánh rỗng lặng là 
thù thắng nhất. Thể nhập lý tánh không ($ũnyatã) là phương pháp hay nhất. 


——-O0O--- 
SÁU THỨC 
VIÊN THÔNG VÉ NHÃẤN THỨC 

Xá-lợi-phất 
Kinh văn: 
Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật răng, “Con từ nhiêu kiêp lâu xa đên nay, chỗ thầy của con được 
thanh tịnh, tuy con thọ sanh nhiêu đời như cát sông Hãng, mà đôi với với 
các pháp biên hoá trong thê gian và xuât thê gian, hề con thây được là 


liền thông suốt, được điều không chướng ngại.” 


Giảng giải: 


Trang 75 


Tên của mẹ ngài Xá-lợi-phất là Šari, và tên của ngài có nghĩa là “con của 
Sari-Thu tử ý #' có nghĩa là loài chim diệc. Ngài là người có trí huệ đệ 
nhất. Khi Xá-lợi-phất còn ở trong thai mẹ, người mẹ thường thắng cuộc mỗi 
khi tranh luận với anh mình là Câu-hi-la, cậu của Xá-lợi-phất. Câu-hi-la 
biết em gái mình đang hoài thai một đứa bé thông minh xuất chúng. 


Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con từ 
nhiều kiếp lâu xa đến nay, chỗ thấy của con được thanh tịnh, tuy con thọ sanh 
nhiều đời như cát sông Hãng, mà đối với với các pháp biến hoá trong thế 
gian và xuất thế gian, hễ con thấy được là liền thông suốt, được điều không 
chướng ngại. Con có thê trình bày ngay về các sự việc như thế nào, dù ở tầm 
mức thông thường hay vào mức độ uyên bác, con đều đạt được sự vô chướng 
ngại. ˆ 


Kinh văn: 


Con gặp anh em Ca-diếp-ba ở giữa đường, cùng đi theo họ. Họ nói về 
thuyêt nhân duyên, con ngộ được tâm không có bờ mé. 


Giảng giải: 


Con gặp anh em Ca-diếp-ba ở giữa đường. Khi anh em Ca-diếp-ba cùng đi 
với con, nghe họ nói vê thuyêt nhân duyên. Nhờ nghe được thuyêt nhân 
duyên, con trở nên được giác ngộ, và con ngộ được tâm không có bờ mé. 


Trước khi Xá-lợi-phất xuất gia, ông gặp Mã Thắng (Ashva] 1£) khi cùng đi trên 
đường. Mã Thắng là một trong năm anh em Kièu-trằn-na được Đức Phật 
chuyên pháp luân trước hết ở vườn Nai (Lộc dã uyên). Xá-lợi- -phất thấy Mã 
Thắng đang đi với dáng dấp đầy oai nghi nghiêm túc khả kính. 


Mắt không liếc nhìn cảnh vật, 
Tai không nghe trộm chuyện gì. 


Ông ta không lén trốn qua bên đường để nhìn ngắm người ta, và không lắng 
nghe những gì họ đang bàn tán. 


Mấặt ông ta nhìn sông mũi, mũi nhìn miệng, miệng chú ý đên tim. 


Trước đó, Xá-lợi- -phát đã thọ giáo với một ngoại đạo gọi là Sa Nhiên Phạm 
Chí. Sau khi vị nầy qua đời, ông không còn biết học với ai. Đó là khi ông Đặp 
Mã Thắng ở trên đường và thán phục oai nghi đoan nghiêm của tỷ-khưu nây. 
Xá-lợi-phất hỏi tỷ-khưu Mã Thắng, “Oai nghi của ông thật trang nghiêm. 
Thầy của ông là vị nào?” 


Trang 76 


Tý-khưu Mã Thắng trả lời bằng bài kệ: Chư pháp tùng duyên sanh, Chư pháp 
tùng duyên diệt. Ngã Phật đại sa-môn, thường tác như thị thuyết. 


Khi Xá-lợi-phất nghe bài kệ này, ngài liền giác ngộ và chứng được sơ quả A- 
la-hán. Ngài liền trở về trụ xứ của mình và nói lại bài kệ ấy cho Mục-kiền-liên 
nghe. Khi Mục-kiền-liên nghe được bài kệ ấy, ngài cũng chứng ngộ. Rồi cả 
hai dẫn 200 đệ tử của mình đến quy y với Đức Phật. Họ cùng xuất gia và trở 
thành tăng chúng trong giáo đoàn của Đức Phật. 


Đó là điều được kế lại ở một nơi khác, Ở đây kinh văn nói rằng Xá-lợi-phất 
sặp anh em ông Ca-diếp-ba. Vì có bản kinh nói rằng Xá-lợi-phất gặp anh em 
ông Ca- -diễp-ba, và có bản kinh lại nói rằng Xá-lợi- -phất gặp tỷ-khưu Mã 
Thắng. Tôi nghĩ rằng Xá-lợi- phât đã gặp cả hai vị ấy. Anh em ông Ca- -diễp-ba 
pc tỷ-khưu Mã Thắng lúc ấy đều cùng đi trên đường. Lưu ý rằng kinh nói, 

“cùng đi với các huynh đệ.” “Huynh đệ.” Không có nghĩa là chỉ có anh em 
ông Ca-diếp-ba, mà gồm có cả tỷ-khưu Mã Thắng, vốn là một pháp hữu. Họ 
đang bàn luận về thuyết nhân duyên, và một vị nói: 


Nhân duyên sở sanh pháp, Ngã thuyết tức thị không. Thị danh vi giả danh, 
diệc danh trung đạo nghĩa. 


Có lẽ là khi Xá-lợi-phất nghe bài kệ trên, ông ta liền hỏi, “Ông TÓI điều gì 
vậy? Ai là thầy của ông?” Và tỷ-khưu Mã Thắng nói bài kệ ấy. Xá-lợi- 
phât nghe xong, liền được giác ngộ. Sau đó Xá-lợi-phất trở về kế cho Mục- 
kiền-liên, và cả hai cùng đến quy y với Đức Phật. 


Kinh văn: 

Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn, 
được đại vô uý và trở thành bậc A-la-hán. Là một trong những trưởng 
tử của Đức Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hoá sinh. 
Giảng giải: 

Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn. 
Tính thây của Xá-lợiphât trở thành thê giác ngộ viên mãn. Con được 
pháp đại vô uý và trở thành bậc A-la-hán. Là một trong những trưởng tử của 
Đức Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hoá sinh. Trong sô các 
đệ tử của Đức Phật, Xá-lợi-phât thuộc hàng đệ tử lớn nhật. 

Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, tính thấy của tâm thể 
phát ra sáng suôt, cùng tột các tri kiên, đó là bậc nhât. 


Trang 77 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, Xá-lợi- phất, tính thấy của 
tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Khi tính sáng 
suốt của tâm thê phat huy đến cực điểm, thì tính thấy và tính biết trở thành 
không. Đây là phương pháp tu tập đạt đến viên thông tối thắng nhất. 


---OoÚO--- 
VIÊN THÔNG NHĨ THỨC 
Bồ-tát Phố Hiền 
Kinh văn: 
Bồ-tát Phố Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật răng, “Con đã từng làm Pháp vương tử cho chư Phật nhiêu 
như cát sông Hãng. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bô-tát 
tu hạnh Phô Hiên, hạnh đó, là theo tên con mà đặt tên. ” 
Giảng giải: 
Bồ-tát Phố Hiền là vị Bồ-tát có hạnh nguyện rất rộng lớn. Ngài phát 10 đại 
nguyện vương mà chúng ta thường tụng vào thời công phu khuya. Mười 
nguyện đó là: 
Lễ kính chư Phật. 
Xưng tán Như Lai. 
Quảng tu cúng dường 
Sám hối nghiệp chướng. 
Tuỳ hỉ công đức. 
Thỉnh chuyền pháp luân. 
Thỉnh Phật trụ thế. 
Thường tuy Phật học. 
Hằng thuận chúng sinh. 


Phổ giai hồi hướng. 


Trang 78 


Đây gọi là Mười đại nguyện vương của Bồ-tát Phổ Hiền. Trong kinh Hoa 
Nghiêm, có nguyên một phẩm, gọi là “Phố Hiền hạnh nguyện." Công hạnh và 
nguyện lực của ngài rất lớn, và vì thế nên ngài có cơ cảm rất lớn với chúng 
sinh. Ngài cỡi trên voi Hăng sáu ngà. Màu trắng tượng trưng cho Nhất Phật 
thừa, và sáu ngà tượng trưng cho Lục độ ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật rằng, “Con đã từng làm Pháp vương tử cho chư Phật nhiều như cát sông 
Hằng. Trong quá khứ, con đã từng là Pháp vương tử. Mười phương Như Lai 
dạy các đệ tử có căn cơ Bồ-tát tu hạnh Phố Hiền-có nghĩa là những vị có 
thiên hướng tu tập hạnh Bồ-tát-hạnh đó, là theo tên con mà đặt tên.” 


Kinh văn: 


Bạch Thế tôn, con dùng tâm để nghe và phân biệt mọi tri kiến của chúng 
sinh. Nếu ở phương khác, cách hằng sa cõi giới bên ngoài, nếu có một 
chúng sinh, trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện Phố Hiền, lúc ấy 
con sẽ phân thân thành trăm ngàn, cối voi sáu ngà liền đến chỗ người ấy. 
Dù người ầy nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được con, con cũng 
thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi, khiến họ được sự thành tựu. 


Giảng giải: 


Bạch Thế tôn, con dùng tâm để nghe-Con không dùng nhĩ căn để nghe mà 
dùng tâm-phân biệt mọi tri kiến của chúng sinh. Khi con phân biệt rõ về mọi 
tri kiến của chúng sinh, con không dùng tâm phân biệt, mà dùng chân tâm, để 
xác định rõ căn tánh của từng chúng sinh. Con làm được việc nầy không 
những chỉ trong thế giới nầy, mà cả trong các cõi giới khác. Nếu ở phương 
khác, cách hăng sa cõi giới bên ngoài-dù những nơi rất xa, cách xa cõi nước 
nầy rất nhiều-nếu có một chúng sinh, trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh 
nguyện Phổ Hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành trăm ngàn, cỡi voi sáu ngà 
liên đến chỗ người ấy. Con liền phân thành trăm ngàn thân rồi đến chỗ người 
ấy. Dù người ây nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được con, Con vẫn giúp 
cho, thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi, 


Những người siêng năng tu đạo có khi cảm thấy như có kiến bò, hoặc như có 
ai đang xoa nhẹ trên đỉnh đầu. Đôi khi có người cảm thấy như có con gì bò 
trên mặt. Khi có điều nầy xảy ra, quý vị đừng có cố gắng lấy tay mình xua 
tan cảm giác đó đi. Nguyên nhân đó là chư Phật và Bồ-tát đang xoa đầu quý 
vị. Nếu quý vị để ý, sẽ thấy được điều nầy. Các ngài đang an ủi, động viên 
chúng ta, thế nên quý vị đừng tìm cách xua tan cảm giác ây đi. Nếu quý vị 
thành tâm, sẽ cảm nhận được điều nầy. 


Trang 79 


Con khiến cho họ được sự thành tựu. Con giúp cho họ được thành tựu trong 
việc tu đạo. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản nhân của con là phát minh 
tính nghe của tâm thê, phân biệt tự tại, đó là thứ nhât. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản nhân basic cause-của con-kinh 
nghiệm con đã thực hành trong nhân địa, là phát minh tính nghe của tâm thể, 
phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. Con lắng nghe để phân biệt rõ tri kiến của 
từng chúng sinh. Sự phân biệt nầy do từ chân tâm và được thể hiện một cách 
tự tại, và con đạt được sự tự chủ. Đây là phương pháp thù thắng nhất. 


Chúng ta không nên nôi sân hận, vì nêu nôi sân, thì ma chướng sẽ đên ngay. 
Hãy bớt nóng giận một chút và đê tâm nhiêu hơn vào việc tu học Phật pháp. 


-—-OÔO--- 
VIÊN THÔNG TỊ THỨC 
Tôn-đà-la Nan-đà 
Kinh văn: 


Tôn-đà-la Nan-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng, “Lúc con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng 
giới luật, nhưng trong pháp tam-ma-đề, tâm thường tán loạn, nên chưa 
đạt được quả vị vô lậu. Thế tôn dạy con cùng với Câu-sỉ-la quán tướng 
đầu chót mũi trắng.” 


Giảng giải: 


Nan-đà, A-nan-đà và Tôn-đả-la Nan-đà là ba anh em họ của Phật. Tôn-đà-]a 
là gọi theo tên người vợ của ông là Sundari, có nghĩa là đẹp. Cô ta rất quyên 
rũ. Nan-đà, phần sau trong tên gọi ấy có nghĩa là “thiện.” Vì có nhiều đệ tử 
cùng tên, nên Nan-đà được đặt rên như vậy, có nghĩa là là Nan-đà của Tôn- 
đà-la. 


Tôn-đà-la Nan-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật răng, “Lúc con mới xuât gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, 
nhưng trong pháp tam-ma-đê, tâm thường tán loạn, nên chưa đạt được quả vị 
vô lậu. 


Trang 80 


Con theo Phật tu đạo, tuy giữ giới luật nghiêm túc nhưng định lực chưa tròn 
đây. Tâm con luôn luôn dao động. Con chưa thành tựu được quả vị vô lậu. 


Thế tôn dạy con cùng với Câu-si-la quán tướng đầu chót mũi trắng. Vì tâm 
con quá tán loạn, Đức Phật dạy con và Ma-ha Câu-hi-la, cậu của Xá-lợi-phất, 
hãy quán sát tướng chót mũi,và hãy quán tưởng điểm màu trắng trên chóp mũi 
trong khi cả hai mắt đều chăm nhìn vào đó.” 


Kinh văn: 


Ban đầu con con tu quán, trải qua hai mươi mốt ngày, thấy hơi thở ra 
vào qua mũi như làn khói trắng, thần tâm bên trong sáng suốt viên mãn 
đồng như thế giới. Khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói dần 
dần tiêu mắt. Hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. 


Giảng giải: 


Tôn-đà-la Nan-đà tiếp tục trình bày: Khi con hành trì theo phương pháp nây, 
Ban đầu con con tu quán, trải qua hai mươi mốt ngày, thấy hơi thở ra vào qua 
mũi như làn khói trắng. Con tập trung sức chú ý vào choý mũi. Sau hai mươi 
mốt ngày, hơi thở giống như khói, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn 
đồng như thế giới. Bên trong như có ánh sáng và con thấy rõ những gì đang 
diễn ra trong các cõi gIỚI, đến mức thấy khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. 
Thân tâm của con và thế _ giới trở thành rông không và thuần một thể thanh 
tịnh. Tất cả đều rõ ràng rỗng suốt như ngọc lưu ly. Hơi thở nơi mũi con biến 
thành màu trăng, nhưng nó dần dần giảm đi. Tướng khói dần dần tiêu mất. 
Hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. Từ sự quán tưởng hằng ngày như vậy, 
hơi thở con trở nên trắng như điểm sáng trắng trên chót mũi của con. 


Kinh văn: 


Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, hơi thở ra vào hoá thành hào quang 
chiêu khắp mười phương thê giới. Con chứng quả A-la-hán. Thê tôn thọ 
ký cho con sẽ thành tựu quả vị bô-đê. 


Giảng giải: 


Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch. Khi hơi thở của con trở nên màu trắng, 
tâm con bỗng nhiên được giác ngộ, sạch hết mọi lậu hoặc. Mỗi hơi thở ra vào 
hoá thành hào quang chiếu khắp, mười phương thế giới. Con chứng quả A-la- 
hán. Ban đầu hơi thở của con giống như khói, rồi nó trở thành màu trắng như 
điểm sáng trắng trên chót mũi, và cuối cùng nói biến thành hào quang! Ánh 
sáng chiếu khắp pháp giới trong mười phương. Thế tôn thọ ký cho con sẽ 


Trang S1 


thành tựu quả vị bồ-đề. Đức Phật bảo răng trong tương lai, con chắc chắn sẽ 
thành Phật. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng phép nhiếp niệm vào hơi 
thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt. Sự sáng suốt viên mãn, 
trừ sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp hay nhất. 


Giảng giải: 


Tôn-đà-la Nan-đà trình bày rằng pháp tu tị thức là thù thắng hơn cả. Đối với 
ông ta, đó là phương pháp hay nhât. 


---OoÔO--- 
VIÊN THÔNG THIỆT THỨC 
Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử 
Kinh văn: 
Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rôi bạch Phật răng, “Con từ nhiêu kiêp đên nay được biện thuyêt 
không ngại. Con tuyên thuyêt các pháp khô, không, thâm đạt tướng 
chân thật. Như thê cho đên các pháp môn bí mật của Như Lai nhiêu như 
cát sông Hãng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. Con 
đạt được sức vô uý.” 
Giảng giải: 


Phú-lâu-na Di-đa-la-m Tử (Purnamattreyaniputra) là tên gọi theo họ cha và 
họ mẹ. Phú-lâu-na (Pũrna) có nghĩa là Mãn-Ÿñ đó là họ của cha. Di-đa-la- 
ni-Maitreyani có nghĩa là Từ 3“; Putra có nghĩa là con (ƒ tử). Thế nên tên 
của ngài có nghĩa là con trai của người có lòng từ rộng lớn. 


Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con từ 
nhiêu kiêp đên nay được biện thuyêt không ngại. 


Có bôn loại biện tài vô ngại: 


Pháp vô ngại biện: có năng lực giảng nói các pháp một cách viên dung vô 
ngại. 


Trang 82 


Nghĩa vô ngại biện: có khả năng giang nói nghĩa lý các pháp dung thông vô 
ngại. 


Từ vô ngại biện: Có năng lực sử dụng một câu, một lời nói, mà diễn bày vô 
lượng nghĩa lý mâu nhiệm một cách vô ngại. Lại có khả năng đem vô lượng 
diệu nghĩa quy nạp thành trong một lời nói, một câu chữ 


Nhạo thuyết vô ngại biện: Có năng lực tuỳ thuận niềm hỷ lạc của mọi chúng 
sinh, khéo léo dùng các phương tiện đê thuyêt pháp cho mọi người nghe mà 
không mệt mỏi nhàm chán. 


Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử không giống như Châu-lợi Bàn-đà đã từ chối 
giảng pháp khi mình đã là một vị Tam tạng Pháp sư. Và quả báo là ông ta đã 
bị ngu đân. Phú-lâu-na không như vậy, rât hoan hỷ trong việc giảng pháp. 


Con tuyên thuyết các pháp khổ, không, thâm đạt tướng chân thật. 


Ngài giảng giải rõ ràng về bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã của các 
pháp. Cho đên giải thích rõ ràng diệu lý chân như thực tướng của các pháp, 
thực tướng tức là vô tướng, nhưng chăng có pháp nào là chăng có tướng. 


Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như cát sông Hằng, 
con đêu dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. 


Phú-lâu-na có thê giảng nói vê các pháp bí mật vi diệu của Như Lai và khiên 
cho họ thâm nhập nghĩa lý sâu mâu. 


Con đạt được sức vô uý. Con đã thành tựu được năng lực nhạo thuyết biện tài 
và vô uý. 


Kinh văn: 


Thế tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh, dạy 
con tuyên dương chánh pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, 
nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Thế tôn ấn chứng 
cho con là thuyết pháp bậc nhất. 


Giảng giải: 


Phú-lâu-na thành tựu đạo quả là nhờ thiệt thức-tongue- consciousness. Ngài 
được như vậy là nhờ siêng năng giảng pháp. Thế nên quý vị thấy, có thể ngộ 
đạo và chứng quả nhờ siêng năng giảng pháp. Tắt cả việc cần làm là quý vị đi 
sâu vào pháp môn mình đang hành trì. Hãy quyết định dứt khoát một pháp 
môn và tu tập thật siêng năng. Đừng tán loạn tâm ý khi tu tập, ngày nay áp 
dụng phương pháp này, ngày mai đổi sang pháp môn kia, rồi ngày sau đổi ý, 


Trang 83 


chọn phương pháp khác nữa. Khi thay đổi như vậy, quý vị chỉ phí thời gian 
vô ích, và quý vị không bao giờ thâm nhập vào một pháp tu nào cả. Quý vị 
phải chọn dứt khoát một pháp môn và tinh cân công phu vào pháp môn ây. 


Thế tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh, dạy con 
tuyên dương chánh pháp. Không có người nào có thê tranh luận hơn Phú-lâu- 
na. Khi ngài giảng pháp, âm thanh tròn đây, vang vọng rất mạnh. Với số đông 
chừng một ngàn hay một vạn người, cũng chăng cần micro hay loa phóng 
thanh, họ vẫn có thể nghe được rất dễ dàng. “Đức Phật dạy con hãy giảng 
kinh và thuyết pháp.” Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm 
như tiếng sư tử mà con thành A- la-hán. Con sẽ tuyên dương giáo pháp của 
Đức Phật, lời giảng của con như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử rồng lên, 
các sinh vật khác đều sợ hãi. 


Khi thiên ma và ngoại đạo nghe tiếng rồng này, chúng đều quy phục. Thế tôn 
ân chứng cho con là thuyêt pháp bậc nhât. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm hàng phục ma oán, diệt 
sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tôt nhât. 


Giảng giải: 
Đức Phật hỏi về viên thông. Với lời nói, con diễn bày pháp âm hàng phục ma 
oán. Con hàng phục thiên ma và chuyên hoá ngũ dục, tài sắc danh thực thuỷ. 
Năm món dục nây là kẻ cướp lây sạch tài sản quý baú của con người. Theo 
phương pháp nây, con diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tôt nhật. 
Con dùng thiệt thức, con tuyên bày diệu pháp. Đây là phương pháp thù thăng 
nhât. 

_—-O0O--- 

VIÊN THÔNG VÈẺ THÂN THÚC 

Ưu-ba-ly 

Kinh văn: 


Ưu- ba-Ìy liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng, “Con được (heo Phật vượt thành xuất gia, tự mình thấy Như Lai 
sáu năm tỉnh cần khổ hạnh, đích thân thấy Như Lai hàng phục các ma, 
chế ngự các ngoại đạo, và giải thoát hắn mọi tham dục thế gian.” 


Giảng giải: 


Trang 84 


Ưu-ba-ly là người trì giới đệ nhất. Tên ngài trong tiếng Sanskrit có nghĩa là 
Thượng thủ-superior leader. Ngài không bao giờ phạm một điều giới dù là 
nhỏ nhất. Tên ngài lúc còn cư sĩ là Channa (Xa- -nặc TRE). Ông là người cùng 
với Thái tử rời bỏ hoàng cung rồi vào rừng xuất gia. Ông rất quen thuộc với 
những sự kiện trong đời Đức Phật vì ông là người sông với Đức Phật lâu nhất. 
Khi năm vị tÿ-khưu (năm anh em ông Kiều-trằn-na) rời bỏ Đức Phật, Ưu-ba- 
ly không đi mà vẫn ở với ngài và giúp đỡ cho Thái tử khi ngài đang tu 
đạo. Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng, “Con được theo Phật vượt thành xuất gia. Lúc đó, Ưu-ba- ly, khi đó 
chưa xuất gia, còn gọi là Xa-nặc, đầu tiên theo Thái tử ra công thành về 
hướng Đông. Thái tử lúc ấy rất vui thích, vì lâu ngày ở trong cung điện rất 
buôn chán. Ngài thấy một người phụ nữ đang sinh một đứa bé bên lề đường. 
Cô ta đang khóc lóc than vãn trong cơn quặn đau. Thái tử hỏi Xa-nặc, “Điều 
sì vậy? Sao cô ta khóc lóc đau đớn như thế?” Khi Xa-nặc giải thích xong, 
Thái tử xúc động và nhận ra rằng sự sinh nở có liên quan rất nhiều đến cái 
khổ. Sau khi người mẹ sinh xong, đứa bé được chào đời, Thái tử cảm thấy 
không còn vui thú gì nữa nên bảo Xa-nặc, “Chúng ta trở về thôi! Hôm nay 
xem thể là đủ rồi!” 


Ngày hôm sau họ cùng đi về công thành phía nam. Thái tử thấy một lão già. 
Đâu ông ta lắc lư, mắt mờ, răng đã rụng sạch, và hâu như không còn đi được. 
Thái tử hỏi Xa-nặc, “Người đó sao vậy?” 

Người ấy quá già. Xa-nặc trả lời. 

Ò! -Thái tử kêu lên-Người già như vậy đó sao! Thật là quá khô. 

Lần này nữa, Thái tử cũng không muốn đi đâu nữa, bảo Xa-nặc trở về. 

Ngày thứ ba họ cùng đi về công thành phía tây, họ thấy một người đang mắc 
phải cơn bệnh rât ngặt nghèo. Thái tử hỏi Xa-nặc, “Tại sao thân thê người đó 
lại khủng khiếp như vậy ?” Xa-nặc trả lời, “Người ấy đang bị bệnh.” Một lần 


nữa, Thái tử thấy thương cảm trong lòng và không muốn đi chơi xa nữa. 


Ngày thứ tư họ cùng đi về công thành phía bắc họ thấy một người vừa chết. 
Khi Thái tử hỏi về sự kiện nầy, Xa-nặc trình bày sự chấm dứt cuộc sống của 
con người-cái chết-là như vậy. 


Thái tử choáng váng với các cảnh vừa thấy, sinh lão bệnh tử. Vào lúc đó, có 
một vị tỷ-khưu đấp y ca-sa đi qua. Khi Thái tử thây vị tỷ-khưu, ngài hỏi Xa- 


nặc đó là ai? Xa-nặc trả lời: 


“Ngài hãy hỏi vị ấy để được nghe lời giải thích. 


Trang 8Š 


Thái tử, mà sau nay là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền hỏi vị tỷ-khưu: 
Ngài là a1? 

Tôi là người xuất gia. 

Có nghĩa là sao? 


Người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, tu đạo, được gọi là tỷ-khưu. Họ xuất gia 
để mong thoát khỏi những cái khổ của sinh lão bệnh tử. Khi đã thể nhập vào 
Đạo, sẽ thấy không còn có sinh cũng như chẳng còn có diệt nên chúng ta 
không còn bị rơi vào sinh hoặc chết, chúng ta có thê đạt được đạo quả. 


Ngài có thể cho tôi biết làm sao để được xuất gia? Ngài có thể nhận tôi làm đệ 
tử được không? 


VỊ ty-khưu vốn là chư thiên từ cõi trời Tịnh cư -Heaven of Pure Dwelling. 
Thất nhân duyên đã chín muài, vị ấy liền hoá thân để gặp Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni giữa đường. Khi Thái tử xin vị tỷ-khưu hãy làm thầy của mình thì vị 
tỷ-khưu liền buông gậy xuống đất và bay về trời. Thái tử không còn cách nào 
để học đạo và chăng biết làm sao để xuất gia, nên chỉ còn cách trở về hoàng 
Cung. 


Lúc ấy, một vị thầy tướng số xem tướng mạo của Thái tử nói cho Vua rằng, 
“Trong vòng bảy ngày nữa nếu Thái tử không xuất gia, ngài sẽ làm một vị 
Chuyền luân thánh vương, ngài sẽ trị vì khắp các cõi nước trên thế gian. Việc 
bệ hạ cần làm là giữ Thái tử trong hoàng cung suốt bảy ngày sắp tới.” 


Từ đó, vua Tịnh Phạn canh chừng và cắt phiên cho ngự lâm quân canh gác 
quanh hoàng cung, cắt đứt mọi phương tiện ra vào cung điện. Lệnh giới 
nghiêm được ban ra và không ai được ra vào hoàng cung. Như vậy Thái tử 
bị giam lỏng và canh chừng suốt mọi lúc. Với cách nầy, vua Tịnh Phạn hi 
vọng răng con của ngài, Thái tử Tất-đạt-đa sẽ đạt được ngôi vị của một bậc 
Chuyền luân thánh vương. 


Chuyên luân thánh vương là người trị vì bốn châu thiên hạ: Đông thắng thân 
châu, Tây ngưu hoá châu, Nam thiêm bộ châu và Bắc-câu-lư châu. Một thế 
giới hệ bao gôm bốn đại châu nầy, một mặt trời, một mặt trăng và núi Tu- 
di. Một ngàn tiểu thiên thế giới hệ là một trung thiên thế giới, một ngần trung 
thiên thế giới được gọi là một đại thiên thế giới. Đây là ý nghĩa của Tam 
thiên đại thiên thế giới. Một vị Chuyển luân thánh vương cai trị một tiêu thiên 
thế giới. 


Trang 86 


Thái tử có thiện căn rất lớn, nên dù có bị canh chừng rất nghiêm ngặt, ngài 
vẫn không hè bối rối. Vua Tịnh Phạn cho dẫn đến cung điện của Thái tử TẤt 
nhiều phụ nữ đẹp. Nhưng thái tử vẫn xem họ với đôi mắt bàng quan, như là 
không thấy, như là không nghe. Đúng là: 


Mắt thấy sắc nhưng trong tâm chẳng có gì. 
Tai nghe tiếng nhưng tâm chăng hề biết. 
Hoặc là: 

Trong chăng có thân tâm, 

Ngoài chảng có thế giới. 


Thế rồi vị thiên thần ở cõi trời Tịnh cư lại hiện ra bảo với Thái tử rằng, “Thái 
tử, ngài ham vui ngũ dục thê gian mà quên đi lời phát nguyện trong đời trước 
hay sao? Ngài có còn nhớ lời nguyện trong kiêp trước không?” 


Thái tử Tất-đạt-đa trả lời, “Tôi không quên, nhưng nay tôi không biết phải 
làm sao đê thực hiện lời nguyện ây.” 


VỊ thiên thân ở cõi trời Tịnh cư lại nói, “Nêu ngài không quên lời nguyện, và 
vân còn ý định xuât gia thì tôi sẽ giúp ngài.” 


Thái tử nói, “Thế thì rất hay!” 


Thiên thần bảo Xa-nặc-có nghĩa là Ưu-ba-ly mà bây giờ chúng ta đang được 
đề cập đến-hãy chuẩn bị ngựa, rồi bảo Thái tử và Xa-nặc ra sau vườn hoàng 
cung để trốn đi. Lúc ấy, Tứ thiên vương xuất hiện, mỗi vị đỡ lấy một chân 
ngựa rồi nhắc bổng cả ngựa xe, Thái tử và Ưu-ba-ly lên không trung và bay 
theo. Họ vượt qua mây trời và cỡi sương mù đi xa hơn 3 do- tuần rồi dừng lại 
trong Núi Tuyết. 


Thái tử tu tập ngay khi đến núi. Như lời hứa của thiên thần, ở đó đã có đủ lúa 
gào và mè. Mỗi ngày Thái tử dùng một hạt mè đề sống. Rồi có ba người trong 
dòng họ của vua cha, hai người thuộc dòng họ mẹ cùng đến để tu tập với ngài. 
Có ba người không chịu nỗi cảnh cực khổ của đời tu nên bắt đầu hoài nghị, 
“Tu tập khổ như thế nầy, bao giờ mới thành Phật được? Hãy về đi thối!” ba 
người nầy bỏ đi và đến Vườn Nai (Lộc dã uyên) để tu tập. Sau có một thiên 
nữ dâng cúng một bát sữa cho Thái tử, vì thấy thân thể ngài chỉ còn da bọc 
xương. Sau khi uống sữa, ngài thấy thân thể trở nên bình thường. Nhưng hai 
người còn ở lại tu tập với ngài thấy vậy liến nghĩ răng, “Trước đây Thái tử 
chịu được khổ hạnh, nhưng nay thì hết chịu nỗi được rồi. Thái rtử đã uốøn 


Trang 87 


sữa, ông ta sẽ chẳng thành tựu được điều gì. Lẽ ra Thái tử đừng dùng thứ ấy. 
Chúng ta hãy đi thôi!” Thế nên những người thân cận thuộc dòng họ cha và 
dòng họ mẹ rời bỏ ngài ra đi, chỉ còn lại Ưu-ba-ly. Nên Ưu-ba-ly nói rằng, 
“Chính con đã cùng Phật vượt thành xuất gia. Chính con đã ở cùng ngài trong 
vườn hoàng cung khi ngài lên ngựa ra khỏi thành. Tự mình thấy Như Lai sáu 
năm tinh cần khô hạnh, trong sáu năm ngài đã chịu đựng sự khổ hạnh, chịu 
đựng những điều khõ nhẫn chịu. Con đích thân thấy Như Lai hàng phục các 
ma, chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hắn mọi tham dục thế gian. Đáng lẽ 
Thái tử thành Phật ngay khi còn ở trong Núi Tuyết, nhưng ngài còn e ngại 
rằng chúng sinh đời sau sẽ hiểu lầm răng, để thành Phật, “họ phải tu tập vô 
cùng khổ hạnh. Thế nên ngài không thiền định trong núi vắng nữa mà đi đến 
cây bồ-đề, ngài ngồi dưới cây nầy và thệ nguyện rằng sẽ không rời cây nếu 
chưa thành Phật. 


Sau khi Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây bồ-đề 49 ngày, ma vương 
trong cõi Lục dục thiên được báo mộng. Ông ta mơ thấy có 32 hoá thân. Khi 
tỉnh dậy, ông ta suy gẫm để tìm ra nguyên nhân đã dẫn đến giác mơ, ông ta 
phát hiện ra có một vị Bồ- tát đang ngôi thiền dưới gốc bồ-để và sắp thành 
Phật. Ông ta nghĩ, “Điều nầy không, thể nào xảy ra được. Ta phải tìm mọi 
cách phá huỷ định lực của người nây.' ° Ông ta liền phái đi bốn ma nữ, họ đều 
rất đẹp. Ma quỷ là loài yêu quái, nhưng họ cũng không thích sự xấu xí. Họ 
được phái đến để quấy rôi định lực Đức Phật Thích-ca Mâu-ni bằng sự biểu 
hiện 32 tướng biến hoá rất hấp dẫn. Họ cố gắng quyến rũ cho được Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni. Họ muốn Đức Phật cũng có những ý tưởng tham muốn tầm 
thường và xả bỏ định lực. Họ muốn kích động ham muốn của Đức Phật. 
Nhưng Đức Phật chẳng hề thích họ cũng như chắng ghét họ. Dù ngài chẳng 
phải là rơm rạ hay gô đá, như dân gian có câu, “Người chẳng phải là gô đá, 
sao nỡ vô tình?” Nhưng Đức Phật đã vượt thắng nghiệm nầy và không hề bị 
chúng xoay chuyền. Ngài không bị dao động bởi ma lực của loài yêu nữ nây. 
Ngài an trụ trong trạng thái như như bất động. Tâm ngài chăng lay động mảy 
may, ngài không hề khởi niệm ái dục. 


Gặp những cảnh này, ngài chăng khởi niệm. Vào lúc nầy, Đức Phật quán 
chiếu về sự bất tịnh, tương tự như chín đề mục đã nói ở trên (Cửu tưởng 
quán). Ngài nghĩ rằng, “”Ò! Các người đến để thử thách ta. Dù bây giờ các 
người rất đẹp, nhưng rồi các người sẽ trở thành những bộ xương khô. Chín 
huyệt trên thân thể các người thường xuyên tiết ra những thứ bắt tịnh. Mắt tiết 
ra ghèn, tai tiết ra chất ráy, mũi tiết ra nước nhây, mệng tiết ra đờm dãi, toàn 
là những thứ dơ dáy. Thêm vào đó, thân còn tiết ra phân và nước tiểu, các 
người lại càng bẩn thỉu hơn. Thêm vào đó, còn có nhiều vi trùng trong mỗi lỗ 
chân lông trên cơ thê các người. Toàn thân ấy đều là chất hôi thối.” Sự quán 
chiếu của ngài chuyên sang nhìn thấy bốn cô gái đẹp trở thành bốn bà phù 
thuỷ già nua. Họ nhìn nhau, thấy da của mỗi người nhăn nheo như chân gà và 


Trang 88 


tóc họ bạc trắng như lông hạc. Mũi họ đang chảy nước nhờn và miệng đầy 
nước dãi. Thân thể họ vô cùng tiều tuy. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu kinh tởm. 
Nhận ra rằng họ đã trở nên già cỗi và chắng còn cách nào lừa phỉnh được Đức 
Phật nữa, nên chúng bỏ đi. Khi ma vương thấy bốn ma nữ thất bại trở về thì 
nó đích thân thống lĩnh ma con và ma cháu của nó đến để giết Đức Phật. 
Nhưng Đức Phật vân bất động. Ngài chẳng sợ. Ngài nhập vào Vô tránh tam- 
muội. Nếu tâm quý vị dao động, ma liền hại quý vị. Còn nếu tâm quý vị bất 
động, thì nó chăng làm gì mình được. 


Còn có một ngoại đạo khác tên Thân Mục Fï H ( Shen Jïh) trộn chất độc 
trong thức ăn rồi đem dâng cho Đức Phật. Khi Đức Phật thấy thức ăn, ngài 
nghĩ, “Nguyện rằng, như trong tâm ta chẳng có gì độc địa, thì khi ăn thực 
phẩm nây, nó sẽ chăng hại gì mình.” Rồi ăn thực phẩm ấy. 


Các ngoại đạo khác ghen tức với Đức Phật. Trước khi Đức Phật đạt đến cảnh 
giới nây, các giáo sĩ Bà-la-môn được xem là tối thượng. Mọi người đều quy 
hướng về họ. Nhưng sau khi Đức Phật tu tập khổ hạnh sáu năm và thành 
chánh giác, thì các đệ tử của ngoại đạo đều quy hướng về Đức Phật. Như Ca- 
diếp, Mục-kiền-liên, và Xá-lợi-phất đều đã từng là đệ tử của các ngoại đạo. 
Bởi vậy nên thủ lĩnh của các nhóm ngoại đạo rất ghen tức. Họ cho voi điên 
uống rượu-năm con voi điên như vậy-thả ra để hại Đức Phật. Ai có ngờ rằng 
khi 5 con voi dữ đến gần Đức Phật, ngài xoè bàn tay ra và 5 con sư tử hiện ra 
từ 5 ngón tay của ngài, 5 con voi điên run sợ gần chết. Đức Phật có năng lực 
hàng phục thiên ma và ngoại đạo thật là to lớn. 


Ngài cũng đã hàng phục được ái dục. Ái là điều khó hàng phục nhất. Nó 
khiến cho con người sống như kẻ say và chết trong mộng mị. Nếu quý vị 
không trừ bỏ được ái dục, thì quý vị không thể nào trừ diệt được lậu hoặc. 
Quý vị còn lậu hoặc vì mình còn tham ái. Chúng sinh đêu bị đăm chìm trong 
ái dục. 

Nghiệp nặng tình mê là chúng sinh. 

Nghiệp dứt tình không là chư Phật. 

Chư Phật thành Phật là do các ngài đã dứt sạch ái dục. Chúng sinh mãi mãi 
làm chúng sinh vì nghiệp ái dục của họ qua sâu dày, không thê nào thaót khỏi 
vòng trói buộc của luân hôi sinh tử, khiên họ phải trôi lăn trong tam giới. 

Nếu không còn lậu hoặc, thì: 


Biên khô mênh mông, 


Quay đầu là bờ. 


Trang 89 


Đó là sự thóat ly hắn tham dục thế gian. 

Kinh văn: 

Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy, nên ba ngàn oai nghỉ, tám vạn 
tê hạnh, cho đên tánh nghiệp, giá nghiệp đêu được thanh tịnh. Thân tâm 
con được văng lặng, thành bậc A-la-hán. 

Giảng giải: 


Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy. Uu-ba-ly đích thân theo Đức Phật 
từ khi ngài xuất gia, chính Ưu-ba-ly thấy Đức Phật tu khổ hạnh sáu năm trong 
núi Tuyết; chính Ưu-ba-ly đã thấy Đức Phật ngồi dưới cây bồ-đề, và chứng 
ngộ khi nhìn thấy sao mai mọc; chính Ưu-ba-ly thấy được Đức Phật hàng 
phục thiên ma ngoại đạo, cho đến khi thành tựu qủa vị Phật. Ưu-ba-ly đều 
chứng kiến những sự kiện ấy. Sau khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, 
ngài bắt đầu giảng dạy giáo pháp mà ngài đã chứng ngộ, ngài thấy Ưu-ba-ly 
là người khéo trì giới đệ nhất trong đại chúng từ vô lượng chư Phật trong quá 
khứ. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-mi thị hiện ở cõi ta-bà và tu tập thành tựu 
đạo nghiệp, Ưu-ba-ly cũng liền thị hiện đến thế giới nầy. Thế nên Đức Phật 
dạy Ưu-ba-ly hãy tập trung hành trì giới luật trong Phật pháp. 


Nay tôi sẽ giảng giải về giới luật, và các vị đều Phật tử đang học Phật pháp 
nên phải nghe cho Kĩ. 


Đầu tiên là năm giới: 

1. Không sát sanh. 

2. Không trộm cắp. 

3. Không tà dâm. 

4. Không nói dối. 

5. Không uống rượu. 

Kế tiếp là 8 giới, gồm 5 giới đã nêu ở trước, cùng với 3 giới là, 

6. Không trang sức thân thể mình bằng hương hoa, dầu thơm. 

7. Không nằm ngồi giường cao rộng; và không xem, nghe ca nhạc. 

Nhờ không nằm ngồi trên giường cao rộng, quý vị sẽ trừ được tâm ngã mạn 


tự cao. 


Trang 90 


S. Không ăn phi thời- eat at Improper times. 


Không ăn phi thời có nghĩa là không ăn sau giờ ngọ. Không ăn sau g1ờ ngọ 
giúp cho quý vị chế ngự được lòng tham, vì nêu quý vỊ muôn. ăn lúc nào mình 
thích, thì quý vị sẽ thích ăn mọi thời. Cư sĩ cần nên giữ giới này. 


Sa-di có 10 giới khác với giới của hàng cư sĩ tại gia. Không phải là sau khi 
thọ Š giới xong là quý vị được xem như mình là người trong tăng đoàn. GIữ § 
giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. Người thọ 10 giới 
trọng và 48 giới khinh của Bồ-tát giới cũng chưa được xem là thành viên 
trong tăng đoàn. Để được làm thành viên trong tăng đoàn trước hết quý vị 
phải thọ 10 giới sa-di, rồi 250 giới tÿ-khưu, hoặc 348 giới ty-khưu ni, và thêm 
10 giới trọng 48 giới khinh của Bồ-tát giới. Chăng phải ngày nay quý vị đang 
ở nước Mỹ mà muôn lập nên một cách thức khác. Quý vị không thể lập nên 
một hệ thống giới điều khác rồi nói rằng, “Mọi người đều là thành viên của 
Tăng đoàn.” Tôi đã nghe nói rằng ngay cả bàn ghế cũng là thành viên của 
tăng đoàn! Ly tách chén đũa cũng là thành viên của tăng đoàn-mọi thứ đều là 
Tăng đoàn! Điều này thật là kì cục-lạ kỳ không thể nói được. Trong trường 
hợp này, thì toàn thê thế giới không có gì chẳng phải là tăng già. Nếu toàn vũ 
trụ vạn vật đều là Tăng-già, thế thì tại sao Tăng-già lại phải hoà hợp lại với 
nhau mà thành. Tôi thấy đây là chuyện chưa từng được nghe bao giờ-nó thực 
là chưa từng có. 


Chữ “giới luật” xuất phát từ chữ prãtimoksa trong tiếng Sanskrit. Còn gọi là 
SIla. Nghĩa theo tiêng Hán là phòng phi chỉ ác. 


Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

Một hôm có vị Ưu-bà-tắc lớn tuôi hỏi một vị Bô-tát trưởng lão vôn là người 
đã xuât gia lâu năm răng, làm sao đê tu đạo. VỊ trưởng lão trả lời, “Không làm 
các việc ác. Siêng làm các việc lành.” 


Vị Uu-bà-tắc lớn tuôi nói răng. “Tôi đâu có cân ngài giải thích như vậy. Ngay 
cả trẻ con ba tuôi cũng biệt điêu ây rôi. ” 


Vị trưởng lão giải thích, “Trẻ con lên ba có thê biết được điều ấy, nhưng ông 
lão tám mươi thì không chịu làm việc nây. 


Thời đại ngày nay một số người lập thành nhóm và tự gọi mình là “Tăng-già.' 

Quý vị hãy coi lại thử họ giữ được bao nhiêu giới? Nếu chẳng giữ giới đầy đủ 
trọn vẹn thì chăng được gọi là Tăng-già. Nếu họ phản đối và nói răng họ là 
khác và mới cải cách, thế thị họ đừng nên gọi mình là đạo Phật. Nếu họ vẫn 


Trang 91 


không tôn trọng và vẫn bám chặt vào những giới luật lâu đời của đạo Phật, thế 
thì đạo Phật mà họ đang theo là như thế nào? Họ sẽ trả lời, “Tân Phật giáo— 
Neo-Buddhists.” Thế thì hãy hỏi họ có cái gì mới trong đó? Chính Đức 
Phật có khả năng giảng dạy giáo pháp ở cõi trời, ở địa ngục, ngài có năng lực 
giáo hoá trong cõi người và đến cả long cung để thuyết pháp. Thế những 
người thuộc Tân Phật giáo nầy giảng pháp ở chỗ nào? Hãy hỏi họ như vậy. 


Họ sẽ trả lời rằng, “Đó là chuyện hoang đường. Dĩ nhiên là chúng tôi không 
thê đến đó được. Các ông có thể tạo ra Chuyện huyền thoại của riêng mình. 
Các ông cứ sống với chuyện hoang đường ấy. ° 


Nếu có người nào đó có được năng lực giống như. bất kì một đệ tử nào của tôi 
(đã khai ngũ nhãn) trong hội chúng này, thì họ vẫn không có quyền thay đôi 
nên tảng giáo lý Phật pháp, và họ vân không được tỏ ra là mình quá thông 
minh linh. lợi. Họ có quyên øì mà sửa đối Phật pháp? Khi quý vị kinh doanh, 
phải có vốn liếng. Nếu quý vị muốn làm quan chức cao trong chính phủ, quý 
vị phải học hành đỗ đạt có bằng cấp. Nếu những người nầy muốn lập thành 
Tân Phật giáo, nền tảng của họ là gì? 


Lời họ đối đáp sẽ là, “chúng tôi dạy giáo lý Tứ diệu đề của Đức Phật, dạy Lục 
độ, mười hai nhân duyên, và tụng thân chú của chư Phật. Chúng tôi đọc tụng 
các kinh điên của Phật.” 


Hãy hỏi lại họ, “Nếu quý vị đọc kinh Phật và trì tụng thần chú của Phật, thì có 
gì mới?” Đó thật là điêu nghịch lí. 


Tôi mong rằng quý vị Phật tử ở Mĩ hãy nỗ lực phản ứng với những sai lầm 
này. Nếu không, sự suy tạn của đạo pháp chắc chắn sẽ xảy ra. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni tiên đoán rằng trong thời mạt pháp, ma con và ma cháu sẽ 
đến thế giới nầy với lục lượng rất hùng hậu. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
hàng phục ma vương và thu nhiếp ngoại đạo, ma Ba-tuần, đã biết việc này. 
Nó nỏi rằng, “Tôi biết là lúc nầy không làm được gì ngài, nhưng trong tương 
lai tôi sẽ phá hoại giáo pháp của ngài.” 


Đức Phật hỏi lại, “ Làm sao mà ông làm được việc ây ?” 


“Tôi sẽ cho con cháu tôi len vào trong Tăng đoàn của ông. Ăn uống như các 
ông, đắp y như các ông, và đại tiểu tiện phân và nước tiểu vào trong bình 
bát của các ông. Con cháu tôi sẽ phá hoại Phật pháp từ chính trong Tăng 
đoàn các ông.” 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni từ lâu đã thấy được những điều đang diễn ra ngày 
hôm nay. 


Trang 92 


Họ đắp y Như Lai. 
Họ dùng thực phẩm của Như Lai. 
Nhưng trong đạo Phật, họ không làm đúng như những gì Đức Phật đã làm. 


Ngài Ưu-ba-ly là vị giữ giới luật hàng đầu trong số các đệ tử của Đức Phật. 
Trong đạo Phật, có những vị Luật sư chuyên nghiêm trì giới luật, có những vị 
Pháp sư chuyên giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư có hai nghĩa: một là những 
vị chuyên giảng pháp cho người khác, và hai là người nhận giáo pháp làm 
thầy của mình, họ tham cứu kinh luận đề tu tập. Còn có những vị Thiền sư, họ 
chuyên tham thiền và tĩnh toạ. 


Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn tại thế, mọi chúng sinh đều nương vào 
Đức Phật như là bậc thầy dẫn dường. Khi Đức Phật nhập diệt, ngài khuyên tỷ- 
khưu, tỷ-khưu ni hãy nhận giới luật làm thầy. Thế nên điều quan trọng nhất 
đối với chư tăng ni là phải nghiêm trì giới luật. Luật sư như ngài Ưu-ba-ly là 
vị đặc biệt tinh nghiêm giới luật. Ngài nói, Con nương vào giới luật do Đức 
Phật dạy, nên ba ngàn oal nghi, 


Con số ba ngàn oai nghi là do từ 250 giới của tỷ-khưu nhân với bốn oai nghi— 
đi đứng năm ngôi, thành 1000; nhân với 3 nghiệp, thân khâu ý, thành 3000. 


Môi oal nghi đi đứng năm ngôi đêu có điêm đặc biệt của nó. 


Đi như gió. Gió đây không phải là bão tố cuồng phong, mà như hơi thở nhẹ, 
như gió thu. Nên đi chậm rãi với phong cách vững chãi, không nên đi vội vã 
như chạy vê phía trước. 


Đứng như cây thông: Đứng thắng mình như cây thông, không nghiêng ngã 
hoặc dưa bên nây bên kia. 


Ngồi như chuông: Ngồi như cái chuông lớn, nặng được treo chắc chắn và 
không lay động. 


Năm như cung: Nên nằm theo thế cát tường,nằm nghiêng phía ben phải, tay 
phải đặt trên má phải và tay trái đê xuôi theo chân trái. 


Tám vạn tế hạnh, Tám vạn là con số tròn. Chỉ cho tám vạn bốn ngàn tế hạnh. 
Số này là do 3000 oai nghi của thân khẩu ý nhân với 7 (thất giác ý; thân 3, 
khẩu 4) thành 21.000, nhân với 4 (tứ đẳng phần: tham, sân, si, đắng phần) tức 
là 84.000. 


Trang 93 


Ưu-ba-ly trình bày tiếp cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. 
“Tánh nghiệpˆ-Direct karma, là chỉ cho bốn giới câm căn bản: sát đạo dâm 
và vọng ngữ. Bất kì hành vị nào thuộc trong 4 việc nầy đều là sai phạm và 
phạm giới luật ngay. Nếu có vị nào phạm vào một trong bốn giới này, thì đều 
không còn cơ hội để sám hối nữa. Đó là nói dứt khoát như vậy. Còn nếu có 
người vi phạm một trong bốn giới nầy mà hết sức thành tâm sửa đổi, thì họ 
vẫn có được cơ hội. 


“Giá nghiệp là chỉ cho những hành vi khiến dẫn mình đến việc phạm những 
giới cắm mà vốn mình suốt đời không được phạm. Chẳng hạn, có người đã 
thọ năm giới, nhưng thấy mình khó giữ được, có ngày anh ta nghĩ răng cũng 
chăng mất gì nếu mình uống chút rượu. “Tôi hiểu ý nghĩa của việc giữ 
các giới sát đạo dâm vọng, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chăng có vấn đề gì nếu 
phạm vào giới uống rượu.” Anh là lý luận. Thế là anh ta đi ra ngoài và mua 
rươu uống. Anh ta trở về nhà với chai rượu trên tay. Nhưng lúc đó thấy ra 
rằng chăng có gì để nhắm. “Có gà chiên để đưa cay thì quá tuyệt.” Khi anh 
nghĩ như vậy, thì con gà từ bên nhà hàng xóm chạy qua sân nhà anh. Liếc 
nhìn ngang dọc thấy không có ai, anh liền bắt trộm con gà, như vậy là anh ta 
đã phạm giới ăn cắp. Rồi anh ta cắt cổ gà. lại phạm thêm giới sát sanh. 


Mãi mê trong ly rượu và thịt gà, anh thấy người phụ nữ nhà bên đến gần, “Tôi 
mât con gà.” Cô ta nói, “Anh có thây nó chạy qua đây không?” 


“Tôi chăng thấy.” Anh lại phạm thêm giới nói dối nưã. Rôid liếc nhìn người 
phụ nữ, dù cô ta không đẹp lắm, nhưng cũng còn được. Lòng dục anh ta nôi 
dậy, anh xâm phạm tiết hạnh cô ấy. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì phạm giới 
uông rượu. Đó là cách thức mà nghiệp được tạo ra. 


Đó cũng là lý do để nói rằng ăn thịt là phạm vào giới sắt. Nếu quý vị không 
ăn thịt, thì quý vị chẳng có liên quan gì đến lò mô hay súc vật. Điều nầy 
tương tự như việc cày xới đất đai, những người nghiêm trì giới luật họ không 
bao giờ cày xới đất đai, vì nếu làm thế sẽ khiến cho nhiều côn trùng bị chết. 
Đây là những ví dụ của sự tạo nghiệp. 


Ưu-ba-ly giải thích, “Con nghiêm trì giới luật cho đến khi các nghiệp của 
mình được thanh tịnh. Thân tâm con được văng lặng, thành bậc A-la-hán. Khi 
đạt đên chô tuyệt đôi thanh tịnh, con chứng được Thánh quả.” 

Kinh văn: 

Nay làm vị cương kỉ trong chúng hội của Như Lai. Chính Đức Phật ấn 


chứng cho là người con giữ giới tu thân, được đại chúng suy cử là bậc 
nhất. 


Trang 94 


Giảng giải: 


Nay làm vị cương kỉ trong chúng hội của Như Lai. Ngài là một bậc Thượng 
toạ. Ngài là mâu mực cho mọi người, là mô phạm trong giáo pháp. Nhiều 
người phải học hỏi ở ngài. Giới luật trong chúng là Ưu-ba-ly đứng đầu trong 
việc nghiêm trì. Chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ giới tu thân. 
Thế tôn đích thân ấn chứng cho con giỏi trì giới. Con nghiêm trì giới luật và 
tu tập trong đó. Con được đại chúng suy cử là bậc nhất. Do đó trong đại 
chúng, con được xem là người giữ giới bậc nhất. 


Kinh văn: 


Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Con do giữ giới nơi thân mà thân được 
tự tại, giữ giới ở tầm thì tâm được thông suôt, sau đó thân tâm đêu được 
viên thông tự tại, đó là phương pháp tôt nhât. 


Giảng giải: 


Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật muốn biết sự thành tựu đạo nghiệp 
của từng vị trong chúng hội. Con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại. 
Con giữ giới. để tu dưỡng từ thân. Giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt. Khi 
con tu tập về thân đến mức độ không phạm những giới liên quan đến thân. 
Con giữ những giới trong tâm. Những giới luật liên quan đến thân là thuộc về 
công hạnh của hàng Thanh văn, còn những giới trong tâm là thuộc công hạnh 
của hàng Bồ-tát. Hàng Bồ-tát không phạm giới dù những giới thuộc về tâm. 


Sau đó thân tâm đều được viên thông tự tại. Thân tâm con rất là tự tại và an 
lạc. Đó là phương pháp tôt nhât. Phương pháp giữ giới đê tu tập thân tâm, 
theo ý kiên của con đó là thù thăng nhât. 
---OoÚO--- 
VIÊN THÔNG Ý THỨC 
Mục-kiền-liên 
Kinh văn: 


Đại Mục- kiền- liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng, “Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em 
Ca-diếp-ba là Uu-lâu-tần-loa, Già-da, Na-đề, họ giảng nói nghĩa lý thâm 
diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Con liền phát tâm, được sự 
thông đạt sâu xa.” 


Giảng giải: 


Trang 95 


Đại Mục-kiên-liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật rằng. Tên của Mục-kiền-liên có nghĩa là Thái thúc thịcon cháu của 
dòng họ những người ăn rau đậu. Ngài nói, “Ban đầu con đi khất thực, giữa 
đường gặp ba anh em Ca-diếp-ba là Ưu-lâu-tần-loa, Già-da, Na-đề.” 


Tên của Ưu-lâu-tần-loa (Uruvilvã) có nghĩa là 'rừng cây papaya." Ông được 
đặt tên nây là vì thân ông lớn nhanh như thân cây papaya. Già-da (Gaya) là 
tên một dãy núi, Na-đê (Nadi) là tên một dòng sông. Ba anh em giảng nói 
nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Họ bàn luận vê giáo 
pháp của Như Lai, đặc biệt là giáo lý Nhân duyên sinh. 

Nhân duyên sở sanh pháp 

Ngã thuyết tức thị không 

Thị danh vi giả danh 

Diệc thị trung đạo nghĩa. 


Khi họ phân tích kỹ lưỡng về giáo lý nầy, Con liền phát tâm, được sự thông 
đạt sâu xa.” 


Trước đó, Xá-lợi-phất đã được nghe bài kệ trên và đã được chứng ngộ, đạt 
quả vị sơ quả A-la-hán. Ngài liên trở vê báo tin cho Mục-kiên-liên, “Hôm 
nay tôi vừa gặp được các vị tý-khưu đệ tử của Đức Phật. Họ có nói cho tôi 
một bài kệ.” 

Khi Xá-lợi-phất đọc lại bài kệ ấy, Mục-kiền-liên cũng chứng ngộ. Cả hai đều 
đên chô Phật xin quy y và đảnh lê Thê tôn, câu thính ngài làm bậc Đạo sư 
của mình. Có vài kinh luận khác nói răng ngài Xá-lợi-phât gặp tỷ-khưu Mã 
Thăng (A$vajit), vị nây nói cho Xá-lợi-phât bài kệ: 

Chư pháp tùng duyên sinh 

Chư pháp tùng duyên diệt 

Ngã Phật đại sa-môn 

Thường tác như thị thuyết. 

Bài kệ nầy đã khiến cho Xá-lợi-phất giác ngộ. Nói chung, Xá-lợi-phất đã 


nghe đệ tử Phật nói về lý nhân duyên và được giác ngộ, cũng như Mục-kiền- 
liên. 


Trang 96 


“Nghĩa lý thâm diệu" là chỉ cho giáo pháp dạy cho hàng Bồ-tát. Giáo pháp 
dành cho hàng A-la-hán có nghĩa lý còn đơn giản. Thê nên “Nghĩa lý thâm 
diệu" là chỉ cho giáo pháp Đại thừa. 


Kinh văn: 


Như Lai ban cho con y ca-sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Con có thể 
đi khắp mười phương mà không ngăn ngại. Có được thần thông, được 
đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. 


Giảng giải: 


Như Lai ban cho con y ca-sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Khi con đến trụ 
xứ cuả Đức Phật, ngài nói, “Thiện lai! Tỷ-khưu. Hãy để cho râu tóc ông tự 
rụng và thân được đắp ca-sa.” Nhờ năng lực thần thông cuả Phật mà râu tóc 
của Mục- kiền- liên sạch ngay sau lời tán thán của Thế tôn. Vào thời đó, 
những ai quyết định xuất gia, họ liền thực hiện ngay tức khắc, họ không dừng 
lại để tính toán suy nghĩ. Họ không giống như những người hôm nay, vôn 
thường do dự, không dứt khoát khi quyết định. Khi râu tóc của Mục-kiền-liên 
rơi rụng sạch sẽ rồi, ngài liền có hình tướng của một vị tỷ-khưu. Ngài thuật 
lại Con có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại. Mục-kiền-liên là 
vị có thần thông bậc nhất. Sau khi ngài xuất gia, ngài thành tựu được năng lực 
thần thông, ngài có thê đi khắp mười phương và thể hiện các tướng biến hoá 
như ý muốn. Năng lực thần thông của ngài là không ngẵn mé, không có gì 
làm chướng ngại. Có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, 
thành bậc A-la-hán. 


Kinh văn: 

Không chỉ riêng Thế tôn, mà mười phương Như Lai đều tán thán năng 
lực thần thông của con được thanh tịnh, viên mãn, sáng suôt và không sợ 
hãi. 

Giảng giải: 

Không chỉ riêng Thế tôn, mà mười phương Như Lai đều tán thán năng lực 
thân thông của con. Không riêng chỉ Thê tôn, Đức Phật Thích-ca Mâu-n], 
khen tặng con. Chư Phật Như Lai khắp mười phương cũng đêu tán dương 
năng lực thân thông diệu dụng của con. Các ngài khen ngợi năng lực ây là 
thanh tịnh, viên mãn, sáng suôt và không sợ hãi. 


Kinh văn: 


0ÿ[B]Elìtl ,4È DA )Mj#ta3U5%Éí. ñi”jlãjyt A tì ' Mi A925 


Trang 97 


Phật vấn viên thông, ngã dĩ tuyển trạm, tâm quang phát tuyên. Như trừng 
trược lưu, cửu thành thanh oánh, tư vi đệ nhât. 


Việt dịch: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu 
lãng, tâm thê sáng suôt được hiên bày, như nước đục lăng trong, lâu ngày 
thành trong suôt, đó là phương pháp tôt nhât. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông. Nay Đức Phật hỏi chúng đệ tử, những người 
đang tu tập, họ đã vận dụng công phu theo phương pháp nào mà có được sự 
chứng ngộ. Con xoay ý niệm trở vê bản thể tròn đầy sâu lắng-Con công phu 
bằng cách quay trở về với tâm thể thanh tịnh sâu lắng-cho đến khi tâm thể 
sáng suốt được hiển bày. Bản tâm con phát ra anh sáng, như nước đục lắng 
trong. Như để nước đục lâu ngày cho đến khi trở nên lắng trong. Lâu ngày 
thành trong suốt. Khi nước đục để lâu ngày, nó tự nhiên được trong suốt. Đó 
là phương pháp tốt nhất. Con tu tập theo phương pháp xoay ý niệm trở về lại 
với tánh Như Lai tạng sâu mầu vi diệu. Đó là phương pháp thù thắng nhất. 


_—-O0O--- 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 
VIÊN THÔNG HOÁ ĐẠI 
Ô-sô-sắc-ma 
Kinh văn: 


Ô-sô-sắcma đến trước Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch rằng, “Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa Xưa, tánh 
con nhiều dâm dục. Có Đức Phật ra đòi, hiệu là Không Vương, nói rằng 
người đa dâm giống như đồng Bà dữ, ngài dạy con quán khắp hơi nóng 
lạnh trên khắp trăm vóc tứ chỉ. ˆ 


Giảng giải: 


Ô-sô-sắc-ma là một vị thần Kim cang hộ pháp. Ngài là một trong những vị 
mà trong kinh nây thường gọi là Kim cang Mật tích #‡3#-4>, có nghĩa là vị Hộ 
pháp. Lịch sử của các vị Hộ pháp nầy như sau: Vô lượng kiếp trong quá khứ, 
có một vị Chuyên luân thánh vương mà TBƯỜI VỢ đầu của ông sinh được 1000 
người con. VỊ Chuyên luân thánh vương này là người thắm nhuần Phật pháp. 
Ông bắt các con của mình rút thăm; và chúng phải tu hành thành Phật theo 


Trang 98 


thứ tự số thăm mà họ đã rút được. Một ngàn vị Phật của kiếp nầy, tức Hiền 
kiêp, chính là những con trai của Chuyên luân thánh vương ây. 


Đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni (Kanakamuni Buddha) thành vị Phật đầu tiên, 
và Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là vị Phật thứ tư của Tĩnh tú kiệp. Có tên gọi 
như vậy là vì đó là lúc mà chư Phật và Hiện thánh xuât hiện ở thê gian. 


Người vợ khác của Chuyển luân thánh vương có hai người con trai. Người 
anh phát nguyện rằng khi 1000 người anh của mình đã thành Phật hết rồi, sẽ 
đi đến quốc độ của họ để cúng đường. Người em phát nguyện khi 1000 người 
anh của mình đã thành Phật, sẽ đến để hộ trì cho họ_-người này chính là Kim 
cang Lực sĩ. 


Tại sao ở đây lại nói đến trước Phật chứ không nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Là 
vì Kim cang Lực sĩ là thần Hộ pháp, và thần Hộ pháp thì không thê ngôi khi 
có sự hiện hữu của chư Phật. Họ phải đứng. Họ không được phép ngôi trong 
chúng hội của chư Phật. Như loài ma, không những họ không được phép 
ngôi mà thậm chí còn không được phép đứng. Họ phải quỳ. Các vị Hộ pháp 
phải quỳ khi nghe giảng pháp. Trong các pháp hội giảng kinh, có rất nhiều 
loài ma quỷ đang quỳ quanh đây để nghe gaing kinh. Nếu quý vị không thể 
thấy được chúng, đó là do quý vị không học được cách nói như tôi dành cho 
chúng. Quý vị có thể hỏi những vị đệ tử của tôi đã được khai ngũ nhãn. Họ sẽ 
nói cho quý vị nghe. 


Ô-sô-sắc-ma đến trước Đức Phật chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
rằng, “Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều 
dâm dục. Người nầy có lòng dâm dục rất mạnh. Ông ta bị ám ảnh bởi phụ nữ. 
Có lẽ ông ta bị di truyền tính nầy từ người cha của ông, là vị Chuyên luân 
thánh vương, có lòng dâm dục rất mạnh. “Lúc Ấy, Có Đức Phật ra đời, hiệu là 
Không Vương, ngài dạy Phật pháp cho con, ngài nói rằng người đa dâm 
giống như đống lửa dữ. Trong tương lai họ sẽ bị đoạ vào địa ngục và bị thiêu 
đốt bởi lửa dữ. Đức Phật Không Vương dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên 
khắp trăm vóc tứ chỉ.” 


Tại sao con người lại có lòng dâm dục mạnh mẽ? Vì nó đến từ “lửa dục-fire 
of desire” trong thân thể. Thế nên Đức Phật Không “Vương- King of 
Emptiness, đã dạy Ô-sô- sắc- ma xoay trở lại tánh sáng suốt và nhìn vào tính 
lửa trong thân thể. Ô-sô-sắc-ma đã thấy được lửa dục trong mình. 


Kinh văn: 
Được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong, tâm đa dâm hoá thành 


lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là Hoả 
đầu. 


Trang 99 


Giảng giải: 


Con quán sát tính lửa trong thân con, sau một thời gian, con ghê tớm nó và 
được báo động về nó. Con không còn thích những niệm tưởng dâm dục nữa, 
con dần dần xa lìa được chúng. Khi nó đã không còn nữa, thì con Được giác 
tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong.” Ô-sô-sắc-ma phát ra tánh sáng suốt từ 
bên trong, tâm đa dâm hoá thành lửa trí huệ. Có sự chuyên hoá xảy ra từ tâm 
niệm ám ảnh bới dâm dục; nó đã chuyển thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư 
Phật triệu mời con, thường gọi là Hoả đầu. Chư Phật thường gọi Ô-sô-sắc- 
ma là Hoả đầu Kim cang. 


Kinh văn: 


Con dùng sức hoả quang tam-muội mà thành A-la-hán. Tâm phát 
nguyên lớn răng khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận 
chư Phật, hàng phục ma oán. 


Giảng giải: 


Con dùng sức hoả quang tam-muội mà thành A-la-hán. Tâm phát nguyên lớn 
răng khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, hàng 
phục ma oán. 


Khi 1000 Đức Phật trong Hièn kiếp đã thành tựu đạo nghiệp, con phát nguyện 
sẽ làm vị Kim cang Đại lực sĩ, là Đại Hộ pháp, đê uôn dẹp mọi tà ma ngoại 
đạo. 


Kinh văn: 

Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm 
đều lưu thông không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, liên phát ra 
lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thượng. Đó là đệ nhât. 
Giảng giải: 

Đức Phật hỏi các đệ tử về viên thông, con dùng pháp quán sát hơi âm nơi 
thân tâm đêu lưu thông không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ. Kêt quả 
là hơi nóng trong thân đã chuyên thành lửa trí huệ, và tự tánh trong tâm là vô 
ngại thông suôt. Nó đôt cháy sạch mọi lậu hoặc của con, và liên phát ra 
lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thượng. Đó là đệ nhât. 


——-O0O--- 


VIÊN THÔNG ĐỊA ĐẠI 


Trang 100 


Trì Địa Bồ-tát 
Kinh văn: 


Trì Địa Bồ-tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật rằng, “Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phố Quang Như Lai 
ra đời, con là tỷ-khưu thường ở những nơi đường sá, bến đò, đất 
đai hiểm trở, eo hẹp. không được an toàn; đề phòng cho sự tồn hại đến 
xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đắt. ” 


Giảng giải: 


Trì Địa Bồ-tát- Maintaining the Ground, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật rôi bạch Phật răng, “Con nhớ vào kiệp trước, khi Đức Phật Phô 
Quang Như Lai ra đời, con là tỷ-khưu thường ở những nơi đường sá, bên đò 


Khi Đức Phật Phố Quang Như Lai thị hiện trên đời, con xuất gia làm vị tỷ- 
khưu, thường phát tâm sửa sang những đoạn đường hiểm trở. “Bến đò-tân 
khâu” ở đây là chỉ cho các khúc sông cạn, nơi mà các dòng suối chảy qua 
đường đi. Ngài Trì Địa Bồ-tát liền lây cây gỗ ngăn dòng chảy lại để cho người 
dễ dàng qua lại. Ngài còn sửa sang những chỗ đất đai hiểm trở, eo hẹp, không 
được an toàn. Có khi trên mặt đất bỗng nhiên bị lún sâu hoặc gồ ghề, không 
đủ rộng và an toàn đề đi qua được. Đây là những nơi cần sửa sang. Đề phòng 
cho sự tồn hại đến xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đất. ” 


Con san phăng mặt đường, nêu chỗ ấy bị lún và nhiều Ô gà, con sẽ lấp băng 
chúng. Nêu chỗ ây gô ghê, con sẽ san băng chúng. Con làm cho mặt đường 
băng phăng. 

Kinh văn: 

Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô sô chư Phật ra đời. Hoặc 
có chúng sinh, ở nơi chợ triên cần người mang đô vật, trước hêt con 
mang giúp cho họ, đền nơi đề đồ vật xuông, con liên đi ngay, không nhận 
tiên công. 

Giảng giải: 

Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô sô chư Phật ra đời. 


“Việc khó nhọc như vậy” là chỉ cho các việc như gánh đất, làm cầu đường. 
Trì Địa Bô-tát tiêp tục làmg những công việc như vậy đời nây sang đời khác. 


Hoặc có chúng sinh, ở nơi chợ triên cân người mang đô vật, trước hêt con 
mang giúp cho họ, đên nơi đê đô vật xuông. 


Trang 101 


Nếu có người bán rong dọc phố chợ, cần người mang vác hàng hoá, con sẽ 
mang giúp cho họ, hoặc là mang trên lưng hoặc đội trên đầu, họăc xách trên 
tay. Khi mang đến nơi họ yêu cầu, con đặt hàng hóa xuống. Con liền đi ngay, 
không nhận tiền công. Có nghĩa là Trì Địa Bồ-tát không những chẳng đòi tiền 
công mang vác mà còn từ khước những lời cảm ơn của họ. Đây là một dạng 
tu tập khổ hạnh mà Trì Địa Bồ-tát đã từng làm. 


Kinh văn: 


Khi đó vào thời Đức Phật Tì-xá-phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, 
con cống øiúp người không kê gân xa, mà chỉ nhận một tiên. Hoặc có xe 
trâu mắc phải sình lây, con dùng sức mạnh đây xe lên, giúp họ khỏi khô 
não. 


Giảng giải: 


Khi đó vào thời Đức Phật Tì-xá-phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém. 
Người ta không có gì để ăn. Tì-xá-phù có nghĩa là Biến nhất thiết tự tại. Khi 
nạn đói xảy ra, mọi người đều di tản từng đoản, tìm cách ra khỏi vùng bị nạn 
đói đe doạ. Có người trên đường di cư qua yếu không thê đi nỗi, nên Trì Địa 
Bồ-tát phãi cõng họ đi. Con cõng giúp người không kể gần xa, mà chỉ nhận 
một tiền. Bất luận đó là đoạn đường ngắn hay dài, ngài luôn luôn nhận một 
khoản tiền nhất định-chỉ một đồng tiền. “Con không nhận nhiều hơn, hoặc có 
Xe ` mắc phải sình lầy, con dùng sức mạnh đâỷ xe lên, giúp họ khỏi khô 
não.” Khi trời mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt đường gây nên sình lầy rất 
dày khiến người xe khó đi. Khi xe trâu cô đi qua, nó sẽ bị mắc lầy. Trì Địa 
Bồ-tát nói răng ngài sẽ dùng sức mạnh-năng lực tính thần, để đây giúp xe ra 
khỏi sình lầy, thoát khỏi tình trạng khó xử. 


Kinh văn: 


Lúc â ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường Đức Phật, con 
liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Tì-xá-phù Như Lai 
xoa đầu con nói răng, “Nên bình tâm địa, thì tẤt cả đất đai trên thế giới 
đều được an bình.” 


Giảng giải: 


Lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường Đức Phật. Quốc 
vương là một Phật tử thâm tín chư Phật, vua thỉnh Đức Phật đến để cúng 
dường. Lúc đó, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Trên 
đường Đức Phật sẽ đi qua, con sửa sang lại cho bằng phẳng những nơi gồ 
ghè. Tì-xá-phù Như Lai xoa đầu con nói rằng, “Nên bình tâm địa, thì tất cả 
đất đai trên thế giới đều được an bình.” 


Trang 102 


Khi tâm địa được an bình, thì mọi đất đai trên thế giới tự nhiên sẽ đều bằng 
phẳng cả. Trì Địa Bồ- tát đã làm việc như vậy một thời gian rất dài để san 
băng mặt đất, vốn là nền tảng để thực hiện mọi sự bình đăng. Nhưng Trì Địa 
Bồ-tát đã làm bằng phẳng các hiện tượng bên ngoài, trong khi cơ bản là trong 
tâm tâm tánh mình thì ngài chưa làm được. Nên Đức Phật Tì-xá-phù dạy Trì 
Địa Bồ-tát hãy làm bình tâm địa của chính mình, vì một khi bình được tâm 
địa của mình rồi, thì các mặt đất trên thế gian đều được bằng phẳng cả. Tâm 
địa chính là bản tâm của mình. 


Kinh văn: 


Tâm con liền được khai ngộ, thấy vi trần nơi thân cùng với vi trần tạo 
nên thê giới vôn chăng sai biệt. Tự tánh của vi trần không cọ xát nhau, 
cho đên đao binh cũng không đụng chạm được gì. 


Giảng giải: 


Khi con nghe Nên Đức Phật Tì-xá-phù dạy về phương pháp nầy, tâm con liền 
được khai ngộ, con liền được giác ngộ, thấy VI trần nơi thân cùng với vi trần 
tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt. Thân thể con vốn được tạo thành bởi vô SỐ 
vi trần, chẳng có gì khác hơn, và nó cũng giống như các vi trần tạo nên các 
thứ khác trong thế giới. Tự tánh của vi trần không cọ xát nhau. Chúng không 
xúc chạm lẫn nhau. Cho đến đao binh cũng không đụng chạm được gì. Ngay 
cả gươm đao cũng chăng cắt đứt được chúng, thế nên nó chăng làm hại gì 
được đến thân thê của mình, vì thân thể của mình cũng đều là rỗng không. 
Con vốn chắng có ngã tướng. 


Kinh văn: 


Con do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán. Nay 
hướng tâm thể nhập Bồ-tát đạo. (Trong pháp hội) nghe các Đức Như Lai 
giảng bày Tri kiến Phật như Diệu liên hoa, con liền được chứng minh là 
vị thượng thủ. 


Giảng giải: 

Con do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán. Nay hướng 
tâm-hôi tiêu hướng đại- thê nhập Bô-tát đạo. (Trong pháp hội) nghe các Đức 
Như Lai giảng bày Tri kiên Phật như Diệu liên hoa, có nghĩa là Diệu pháp đại 
định Thủ-lăng-nghiêm, con liên được chứng minh là vị thượng thủ. Con được 


ấn chứng đã thể nhập được pháp môn nầy. 


Kinh văn: 


Trang 103 


Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát kỹ về hai thứ trần nơi thân 
và thế giới dều không sai biệt, vốn là tánh Như Lai tạng, hư vọng phát ra 
trần tướng. Khi trần tướng tiêu sạch, thì trí huệ được viên mãn, thành 
đạo vô thượng, Đó là thứ nhất. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát kỹ về hai thứ trần nơi thân và thế 
giới dều không sai biệt. Chẳng có gì sai khác giữa thân tâm và thế giới. Con 
quán sát thấy rằng tất cả đều vốn là tánh Như Lai tạng, hư vọng phát ra trần 
tướng. Trần tướng phát sinh trong cái hư vọng. Khi trần tướng tiêu sạch, thì 
trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó là phương pháp hay nhất. 


-—-O0O--- 
VIÊN THÔNG THUỶ ĐẠI 
Nguyệt Quang đồng tử. 
Kinh văn: 


Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức Phật ra 
đời hiệu là Thuỷ Thiên, dạy cho các hàng Bồ-tát tu pháp quán về nước để 
nhập chánh định. ” 


Giảng giải: 


Nguyệt Quang đồng tử nhập đạo khi còn tuổi thiếu niên. Ngài xuất gia khi 
còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, bây giờ, khi ngài trình bày về viên thông, thì ngài 
không còn là một đồng tử nữa, mà là một vị trưởng lão trong hàng Bồ-tát. Đại 
chúng gọi người là Đồng tử vì ngài nhập đạo khi còn nhỏ tuổi và hoàn toàn 
thanh tịnh. Ngài Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức Phật 
ra đời hiệu là Thuỷ Thiên, dạy cho các hàng Bồ-tát tu pháp quán. về nước để 
nhập chánh định.” Ngài tu tập chánh định bằng cách quán tưởng về nước. 


Kinh văn: 


Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau. Ban đầu từ 
nước mũi, nước dãi, cho đến các thứ tân dịch tỉnh huyết, đại tiện, nước 
tiểu, châu lưu trong thân đều cùng một thể tính. Con quán sát thấy nước 
trong thân cùng nước trong các biển hương thuỷ trong quốc độ của Phù 
Tràng Vương đều không sai biệt. 


Trang 104 


Giảng giải; 


Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau-nó không xung đột 
lẫn nhau. Ban đầu từ nước mũi, nước dãi, cho đến-quán sát chỉ tiết các thứ 
tân dịch tinh huyết, đại tiện, nước tiêu, châu lưu trong thân đều cùng một thể 
tính. Nó chảy luân lưu khắp cơ thê bắt đầu và kết thúc liên tục như chúng luân 
lưu. Suốt khắp các bộ phận, bản tính của nước là cùng một thể. Con quán sát 
thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thuỷ trong quốc độ của 
Phù Tràng Vương đều không sai biệt. quốc độ của Phù Tràng Vương là chỉ 
cho nên tảng của núi Tu-di (s: sumeru). Tất cả các thứ nước đều có thê tính 
giống nhau. Chẳng có gì khác biệt giữa chúng. 


Kinh văn: 


Lúc ấy, ban đầu con mới thành tựu được phép quán này, chỉ thấy được 
nước, chưa đạt được chô không thây có thân. 


Giảng giải: 


Lúc ấy, ban đầu con mới thành tựu được phép quán nây, chỉ thấy được nước. 
Tất cả các thứ nước trong thân con đều hợp nhất thành một, và nước trong 
thần cùng nước ngoài thế giới cũng hoà thành một. Nhưng con chưa đạt được 
chỗ không thấy có thân. Con vẫn thấy mình còn có thân. Con chưa chứng 
được cảnh giới thấy mình chẳng có thân. 


Kinh văn: 


Lúc ấy con là vị tÿ-khưu đang ngồi thiền trong thất. Có vị đệ tử khi nhìn 
qua cửa sô, thầy trong phòng chỉ toàn nước trong, chứ không thây gì 
khác. 


Giảng giải: 


Lúc ấy con là vị tỷ-khưu đang ngồi thiền trong thất. Con đang ngôi toạ thiền 
trong thất, quán tưởng về nước-Có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sô, thấy trong 
phòng chỉ toàn nước trong, chứ không thấy gì khác. Chú đệ tử chuyên quét 
sân, lau nhà, nấu ăn, hộ thất cho vị tỷ-khưu. “Ngày nọ chú nhìn vào trong thất 
nhưng chẳng thấy gì ngoài nước đang tràn ngập cả căn phòng. Ngoài nước ra 
chăng thầy gì khác.” 


Kinh văn: 


Trang 105 


Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước, rơi xuống nước 
phát ra tiêng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xuât định, mới thây 
đau tim, như Xá-lợi-phât bị quỷ Vi hại đánh. 


Giảng giải: 


Đông tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước. Chú đệ tử còn nhỏ 
tuổi và chưa hiểu biết gì nhiều. Chú lấy viên gạch ném vào trong phòng đầy 
nước. Rơi xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Chú đứng đó 
nhìn quanh một lát và tự hỏi, “Thầy mình ngồi thành trong phòng, tại sao 
trong phòng ngập đầy nước?” Rồi chú ném viên gạch vào trong nước, nhìn 
quanh, rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, mới thấy đau tim, như Xá-lợi-phất bị 
quỷ VI hại đánh. 


Nguyệt Quang đồng tử nhớ đến lúc Xá-lợi-phất đang nhập định, có hai con 
quỷ từ trên không đi đến. Một con tên là Vi Hại 3#?3ƒ ƒ#, một con tên là Phục 
Hại-{S?š 4. Quỷ Vi Hại nói với quỷ Phục Hại, “Nếu ta đánh vào đầu vị sa- 
môn đó thì sao nhỉ—người đang ngồi thiền đó?” 


Quỷ Phục Hại nói, “Đừng! Không nên đánh một vị sa-môn. Tốt nhất là 
không nên quấy rối người đang tu đạo.” Sau khi Quỷ Phục Hại đi rồi, Quỷ Vi 
Hại không nghe lời khuyên, nó lấy khúc cây đánh vào đầu Xá-lợi-phất. Khi 
Xá-lợi-phất xuất định, ngài nghĩ rằng, “mình đã chứng quả A-la-hán, mình 
chăng còn bệnh, tại sao đầu đau như thế này?” Rồi ngài đến thưa hỏi Đức 
Phật chuyện ấy. 


Đức Phật bảo, “Ông vừa bị quỷ Vi Hại đánh vào đầu, quả báo là nó sẽ bị đoạ 
vào địa ngục vô gián-tức địa ngục A-tì. Sức lực của nó rất mạnh có thể khiến 
cho núi Tu-di vỡ đôi. Rất may, nhờ ông có định lực. Nếu không ông đã bị nát 
thành bụi.” Đó là lí đo Xá-lợi-phất bị nhức đầu. Bây giờ chú đệ tử của Nguyệt 
Quang đồng tử ném viên ngói vào trong nước do ông quán tưởng khi nhập 
định, và khi ông xuất định, tim ông thấy bị đau. 


Kinh văn: 

Con tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu không còn bệnh 
duyên, tại sao hôm nay bồng dưng đau tim? Phải chăng đã bị thôi thât? 
Giảng giải: 


Bồ-tát Nguyệt Quang tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu không 
còn bệnh duyên. Con không mắc bệnh, thế tại sao hôm nay bỗng dưng đau 
tim? Phải chăng đã bị thối thất? Có phải con đã mất quả vị A-la-hán mà con 
đã chứng được? Có phải con đã lui sụt sự phát tâm từ ban đầu? 


Trang 106 


Kinh văn: 


Lúc bấy. giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc như trước. Con bảo chú 
rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào 
trong nước lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lời con dặn, khi con nhập 
định, chú thấy viên ngói trong nước rõ ràng. Chú mở cửa vào lấy viên 
ngói đi. Sau khi con xuất định, thân thể bình thường như trước. 


Giảng giải: 


Lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kế lại những việc như trước. Con bảo chú 
rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong 
nước lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lời con dặn, khi con nhập định, chú thấy 
viên ngói trong nước rõ ràng. 


Khi Bồ-tát N guyệt Quang nhập định, chú đệ tử lại thấy trong nước có viên 
ngói rõ ràng. Chú mở cửa vào lẫy viên ngói đi. Chú đi vào phòng và nhặt viên 
ngói ra. Sau khi con xuất định, thân thể bình thường như trước. Tim con 
không còn thấy đau nữa. 


Kinh văn: 


Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn Hải Tự 
Tại Thông Vương Như Lai, con mới chứng được không thân, cùng với 
thể tánh của nước biến hương thuỷ trong mười phương cùng thể nhập 
với chân không, chăng hai chẳng khác. Nay ở trong pháp hội của Như 
Lai, con được danh hiệu là Đồng chân, được dự vào chúng hội của hàng 
Bô-tát. 


Giảng giải: 


Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn Hải Tự Tại 
Thông Vương Như Lai. Con tu tập theo pháp quán nước như vậy trải qua vô 
số vô lượng chư được Như Lai. Cho đến khi Đức Phật Sơn Hải Tự Tại “Thông 
Vương Như Lai thị hiện ra đời, con mới chứng được không thân. Đến mức 
độ trong định khi quán tưởng: về nước, con thấy nước ở bên ngoài và nước 
trong thân con là đồng một thể, và thân con biến mắt. Cùng với thê tánh của 
nước biển hương thuỷ trong mười phương cùng thể nhập với chân không, 
chăng hai chẳng khác. 


Khi Bồ-tát Nguyệt Quang thành tựu đại định do thuỷ quán, ngài thấy thể 
tánh mình đông nhât với thê tánh của nước. 


Trang 107 


Nay ở trong pháp hội của Như Lai, con được danh hiệu là Đồng chân, được 
dự vào chúng hội của hàng Bô-tát. 


Nay đối trước Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con công nhận là Đồng chân nhập 
đạo và được dự trong chúng hội của hàng Bô-tát. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán tánh nước lưu thông thuần một 
vị, nên chứng được vô sinh nhẫn, viên mãn đạo quả bô-đê. Đây là 
phương pháp thứ nhât. 


Giảng giải: 


Nay Đức Phật hỏi các đệ tử về phương pháp tu tập để đạt viên thông mà họ 
đã được thành tựu. Con đo quán tánh nước lưu thông thuần một vị. Con dùng 
pháp quán tánh nước-về thê tánh cuả nước-nhận ra tánh nước chỉ thuần một 
vị châu lưu khắp mọi nơi. Nên chứng được vô sinh nhẫn, viên mãn đạo quả 
bồ-đề. Đây là phương pháp thứ nhất. Theo ý kiến của con, quán nước là 
phương pháp thù thăng nhất. 


---OoÚO--- 
VIÊN THÔNG PHONG ĐẠI 
Lưu Ly Quang Pháp vương tử 
Kinh văn: 


Lưu Ly Quang Pháp vương tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức 
Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh, ngài khai thị cho hàng Bồ-tát tính 
bản giác diệu mỉnh. Ngài dạy quán sát thế giới nầy và thân chúng sinh 
đều là do sức lay động của nhân duyên hư vọng mà ra. 


Giảng giải: 


Lưu Ly Quang Pháp vương tử. Lưu Ly (s: Vaidiirya) là ngọc quý màu xanh. 
Pháp vương tử là danh hiệu đê gọi hàng Bồ- tát. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đánh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp 
trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh. Đức Phật hiệu Vô Lượng 
Thanh ngài khai thị cho hàng Bỏ-tát tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán 
sát thế giới nầy và thân chúng sinh đều là do sức lay động của nhân duyên hư 
vọng mà ra.” 


Trang 108 


Lưu Ly Quang Pháp vương tử thành tựu đạo quả nhờ vào phong đại. 
Kinh văn: 


Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, quán sự thiên lưu của thời gian, 
quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Thây các tính 
động ây đêu bình đăng như nhau, vôn không sai biệt. 


Giảng giải: 


Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, có nghĩa là, các hiện tượng trong thế 
giới, các thế giới hệ— world-system- được hình thành như thế nào. Con quán 
sự thiên lưu của thời gian. Con quán sát các thời quá khứ, hiện tại và tương 
lai. Con quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Ngay khi 
niệm tưởng vừa sinh khởi trong tâm, chúng ta đã tạo nên lực lay động của gió 
ngay trong tâm. Một khí có sức lay động của gió trong tâm, thì liền có nhiều 
loại gió bên ngoàianh khởi. Thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau. 
Thẻ tính và tướng trạng của các thứ lay động ấy đều vốn không sai biệt. 


Kinh văn: 


Bấy giờ con nhận ra các tánh lay động â Ấy, đến không do đâu, đi chẳng về 
đâu. Mười phương chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng 
một tính hư vọng. 


Giảng giải: 


Bấy giờ con nhận ra các tánh lay động â ấy, đến không do đâu, đi chăng về đâu. 
Lúc ây, con đã giác ngộ rõ ràng, thê tính của sự lay động ấy. Mười phương 
chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng một tính hư vọng. Chúng 
đều là hư vọng, chúng được tạo ra từ một tính hư vọng như nhau. 


Kinh văn: 


Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên, cũng 
như hằng trăm loài muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu vo ve ẫm ï, ở trong 
gang tắc, ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu, liền được vô sinh 
pháp nhẫn. 


Giảng giải: 
Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên-cứ như 
vậy, từ một thê giới cho dên một tiêu thiên thê giới, cho đên 1000 tiêu thiên 


thế giới, có nghĩa là một trung thiên thế giới và cứ như thế cho đến một đại 
thiên thê giới. Suôt tât cả tam thiên đại thiên thê giới, cũng như hăng trăm loài 


Trang 109 


muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu vo ve âm ïĩ. Chúng sinh trong các cõi 
ây cũng giống như vô số muỗi mòng bị nhốt trong cái hũ, Mỗi con muỗi 
trong ây đều kêu vo ve loạn xạ. Chúng bị nhốt. trong gang tắc, ồn ào tối rít. 
Trong mỗi không gian rất nhỏ, chúng kêu la rối rít. Con quán sát theo cách 
nầy, và chăng bao lâu sau khi con gặp Phật, liền được vô sinh pháp nhẫn. 


Kinh văn: 


Bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cối Phật Bắt động ở phương 
đông. Con thành vị Pháp vương tử, thừa sự mười phương Phật. Thân 
tâm phát ra ánh sáng rồng suôt không ngăn ngại 


Giảng giải: 


Bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi Phật Bắt động ở phương đông. 
Con tập trung công phu tu tập theo phương pháp nầy một thời gian rất lâu , 
không để cho một niệm hư vọng xen vào. Cuối cùng, con được giác ngộ, tâm 
con khai mở, và con có thể thấy được Đức Phật Bất động Dược sư Như Lai ở 
phương đông. Ngài còn được gọi là Bất động Phật và Kim cang Phật. Còn 
thành vị Pháp vương tử ở quốc độ ấy, và con thừa sự mười phương Phật. 
Thân tâm phát ra ánh sáng rông suốt không ngăn ngại. Con tiếp tục công phu 
tu tập cho đến khi tâm con phát sáng và thân cũng phát sáng. Nó xuyên suốt 
lẫn nhau và hoàn toàn không ngăn ngại. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát sức lay động của gió vốn 
không nương vào đâu, nên ngộ ra tâm bồ-đề, thể nhập vào chánh định. 
Hợp với diệutâm của chư Phật trong mười phương đã truyền dạy. Đó là 
phương pháp tốt nhất. 


Giảng giải: 
Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát sức lay động của gió vốn không 


nương vào đâu. 


Có nghĩa là, gió vốn không có tự thể riêng của nó -không có tự tánh. Từ đó, 
nên con ngộ ra tâm bồ-đề, thể nhập vào chánh định. Hợp với diệutầm của chư 
Phật trong mười phương đã truyền dạy. Con nhận được pháp môn truyền tâm 
ấn của chư Phật. Đó là phương pháp tốt nhất. Pháp môn quán sát tính bất 
động của gió là phương pháp hay nhất. Con nghic như vậy. Con đã thành tựu 
đạo quả bằng cách quán chiêú phong đại. 


_—-O0O--- 


Trang 110 


VIÊN THÔNG KHÔNG ĐẠI 


Hư Không Tạng Bồ-tát 


Kinh văn: 


Hư Không Tạng Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
rôi bạch Phật răng, “Con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân 
nơi Đức Phật Định Quang.” 


Giảng giải: 


Hư Không Tạng Bồ-tát thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu không đại là 
một trong bảy đại đã nói đến trước đây. Bây giờ ngài Hư Không Tạng Bồ-tát 
thuật lại phương pháp quán chiếu về không đại. 


Hư Không Tạng Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật răng, “Con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân nơi Đức 
Phật Định Quang.” 


Như Lai ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Hư Không Tạng Bồ- 
tát là chỉ cho thân thể giống như hư không-vô biên, không ngăn mé. Đức 
Phật Định Quang là chỉ cho Nhiên Đăng Phật. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-nI 
tu hành vào đại a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ 
ký sẽ thành Phật. 

Kinh văn: 


Lúc ấy tay con cầm bốn hạt châu lớn, chiếu sáng khắp mười phương cõi 
Phật nhiêu như vi trần, và biên các cõi nước ầy thành hư không. 


Giảng giải: 

Lúc ấy, là khi Hư Không Tạng Bồ-tát đã chứng được vô biên thân. Con cẦm— 
Ngài có trong tay bôn hạt châu lớn, chiêu sáng khăắp mười phương cõi Phật 
nhiêu như vi trân, và biên các cõi nước ây thành hư không. Việc nây diễn ra 
trong vô lượng cõi nước của chư Phật nhiêu như vi trân. 


Kinh văn: 


Lại trong tự tâm hiện ra đại viên kính trí, trong đó phóng ra 10 loại hào 
quang báu vi diệu, đêu soi sắp cùng tận hư không khắp mười phương. 


Giảng giải: 


Trang III 


Hư Không Tạng Bồ-tát, từ trong chân tâm thường trú hiện ra đại viên kính 
trí. Kính nầy biểu tượng cho đại trí huệ. Khi thức thứ § được chuyên thành 
thanh tịnh, thì nó trở thành đại viên kính trí. Trong đó phóng ra 10 loại hào 
quang báu vi diệu, đều soi sắp cùng tận hư không khắp mười phương. Ánh 
sáng hào quang rất rực rỡ, chiếu khắp cùng tận hư không ở mười phương. 


Kinh văn: 


Các cõi nước Phù tràng vương đều hiện ra trong kính nầy và nhập vào 
thân con. Thân con đồng như hư không, không phương ngại lần nhau. 


Giảng giải: 


Các cõi nước Phù tràng vương-có nghĩa là, các Phật độ- đều hiện ra trong 
kính nầy và nhập vào thân con. Hư Không Tạng Bồ-tát đều gom vào trong 
kính tất cả các quốc độ của chư Phật trong cùng tận hư không, khắp 10 pháp 
giới. Khi các quốc độ ấy hiện ra trong gương, chúng liền nhập vào thân ngài. 
Thân con đồng như hư không, không phương ngại lẫn nhau. Thân của ngài 
Hư Không Tạng Bồ-tát tự nó là hư không, hư không chính là thân ngài. Tuyệt 
đối chẳng có gì khác biệt nhau giữa thân ngài và hư không. 


Kinh văn: 


Thân con khéo nhập vào các quôc độ nhiêu như vỉ trần. Làm nhiêu Phật 
sự, được sự tuỳ thuận. 


Giảng giải: 


Hư Không Tạng Bồ-tát nhận ra rằng thần mình chính là hư không. Do vậy, 
chăng có gì ranh giới để phân biệt giữa hai thực thể ấy, và cũng chẳng có gì 
phương ngai giữa chúng. Chúng dung thông nhau. Từ ý nghĩa đó, thân con 
khéo nhập vào các quốc độ nhiều như vi trần. Làm nhiều Phật sự, được sự 
tuỳ thuận. 


Thân của ngài Hư Không Tạng Bồ-tát rộng khắp nhiều quốc độ. Ngài sẽ làm 
gì khi ngài có thê đi đến khắp các cõi nước như vậy? Ngài phụng sự các Đức 
Phật. Ngài làm việc ấy như thế nào? Ngài chuyển các việc làm ở thế gian 
thành Phật sự. Ngài có được sự tuy thuận, có nghĩa là ngài đạt được năng lực 
lớn nhất đề tuỳ thuận, hoà hiệp với chúng sinh. 


Kinh văn: 
Có được thần lực lớn nầy là do con quán chiếu rõ ràng, thấy tứ đại 


không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sanh diệt. Hư không vốn 


Trang 112 


chẳng phải hai, quốc độ Phật vốn đồng nhau. Do thấy được thể tính 
đông mà được vô sinh pháp nhân. 


Giảng giải: 


Có được thần lực lớn nầy-năng lực tuỳ thuận tất cả chúng sinh-là do con 
quán chiếu rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu. Con chiêm nghiệm và 
quán chiếu thật chỉ tiết về bốn đại: đất, nước, lửa, gió, đều không có tự thể. 
Chúng chẳng y cứ vào một cái gì cả. Con nhận ra rằng, do vọng tưởng mà có 
sanh diệt. Hư không vốn chẳng phải hai. Do hư vọng mà khởi dậy có phân 
biệt sinh tử. Con quán chiếu thây được rằng, thân thể con vốn chẳng khác biệt 
với hư không. Ngay cả các quôc độ Phật cũng đồng nhau. “Đồng' có nghĩa 
là các cõi nước của chư Phật, vốn cũng là không. Chính Bồ-tát Hư Không 
Tạng nhận ra các pháp đều vốn là không. Ngài xoay chuyển các pháp đều quy 
về hư không, gồm cả những nơi là cõi nước của chư Phật và cả những nơi 
chăng phải là cõi nước của chư Phật. Do thấy. được thể tính đồng mà được 
vô sinh pháp nhẫn. Con nhận ra tính không nầy, và điều thực chứng ấy đã 
khiến cho con đạt được vô sinh pháp nhẫn. 


Kinh văn: 

Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán chiếu hư không vốn không ngăn 
mé, nên được thê nhập vào chánh định, có được diệu lực viên mỉnh. Đây 
là phương pháp tôt nhật. 

Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con do dùng năng lực quán chiếu hư không vốn 
không ngẵn mé. Vì hư không chăng có ranh giới, nên thấy thân thể con 
cũng trở nên không có ranh giới. Từ sự quán chiếu về hư không, mà con nhập 
được vào chánh định-hư không định và con chứng được diệu lực viên minh. 
Hư không định nầy vô cùng vi diệu. Năng lực của định nầy hoàn toàn viên 
mãn và sáng suốt. Đây là phương pháp tốt nhất. Do vậy nên đối với con, Bồ- 
tát Hư Không Tạng, như con đã từng tu tập, thấy đây là phương pháp thù 
thắng nhất. 


-—-OÔO--- 
VIÊN THÔNG THỨC ĐẠI 
Di-lặc Bồ-tát 


Kinh văn: 


Trang 113 


Di-lặc Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật rằng, “Con nhớ trong kiếp trước nhiều như vi trần, có Đức Phật ra 
đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. THƯNG tâm 
con còn rtrọng hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyên quý.” 


Giảng giải: 


Di-lặc Bồ-tát, còn gọi là A-dật-đa (Aljita). Di-lặc (Maitreya) là họ của gia 
đình. Còn A-dật-đa (Ajita) là tên của ngài. Di-lặc (Maitreya) có nghĩa là Từ 
thị. A-dật-đa (Ajita) Hán dịch là Vô năng thắng. Chắc quý vị đã từng thấy 
hình ảnh vị tăng to béo mập mạp trong trai đường của các ngôi chùa. Di-lặc 
chính là vị ấy. Có lẽ là vị Bồ-tát nầy thích ăn ngon nên hình dáng to lớn như 
vậy. Ngài cũng rất thích cười, nhưng tiếng cười của ngài không thô tháo. 
Đúng hơn, ngài luôn luôn nở nụ cười rất tươi trên mặt. Ngài rất thích chơi với 
trẻ con, và đáp lại, trẻ con cũng rất thích chơi với ngài. Khi nào quanh ngài 
cũng có nhiều trẻ con vây quanh. Sau khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập 
diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hoá chúng sinh ở cõi này nữa, thì Đức Phật 
Di-lặc sẽ ra đời để tiếp tục việc giáo hoá chúng sinh. Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni được gọi là Hồng Dương Phật. Khi Bồ-tát Di-lặc thành Phật, ngài 
sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều nầy có nghĩa là khi Đức Phật Di- 
lặc thị hiện ra đời, thì máu của chúng sinh sẽ là màu trăng, không còn màu đỏ 
như thời trước nữa. Loài người hiện nay có máu màu đỏ vì đang ở trong 
thời giáo hoá của Hồng Dương Phật. 


Khi nào Đức Phật mới Di-lặc thị hiện ra đời? Nghe thật là lâu xa khi quý 
vị được kể ra, nhưng thực sự là chẳng xa chút nào, vì theo cái nhìn của một vị 
Bồ-tát thì đó chỉ là trong nháy mắt. Vậy thời gian từ đây đến khi ngài ra đời 
là bao lâu? Như hiện nay, mạng sống của con người vào khoảng chừng 60 
năm. Cứ 100 năm, mạng sống của con người giảm. xuống một tuổi và chiều 
cao trung bình giảm đi l inch. Giảm như vậy cho đến khi mạng sống của con 
người còn lại chừng 30 tuổi, thì sẽ có một cơn dịch bệnh. Con TgƯỜI SẼ chết 
rất nhanh vì bệnh tật, đến mức họ chết một giờ ngay sau khi mặc bệnh. 
Người ta có thể gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chết như những người khác. 
Chừng 50% số dân còn lại kháng cự được với bênh tật. Khi mạng sông của 
những người này còn lại 25 tuổi, thì sẽ có một cơn thiên tai khác. Tại sao 
những người nây phải chết? Vì thời ấy, tinh thần của những người nầy quá 
suy đôi. Có quá nhiều người ác, thế nên trời đất phải trừ diệt những người căn 
tính thô bạo nây. Họ sẽ chịu không nỗi và phải đổi lẫy một thân thê tốt hơn. 
Thể nên, trong đợt dịch bệnh đầu tiên, 50% sô người phải chết. Khi mạng 
sống trung bình của con người giảm xuống 25 tuổi, sẽ có một trận hoả tai. 
Không chỉ loài người trên thế giới bị đốt cháy, mà cả những chúng sinh ở cõi 
trời thiền thứ nhất (sơ thiền thiên) cũng bị thiêu rụi. 


Hoả tai tận sơ thiền. 


Trang 114 


Các biển cả trên thế gian đều khô kiệt. Không biết bao nhiêu người bị chết 
trong lửa. Tuy vậy, cũng có người thoát được kiêp thiêu. Khi mạng sông 
trung bình của con người còn lại chừng 20 tuôi, sẽ có nạn thuỷ tai. 


Thuỷ tai tận nhị thiền. 


Khi mạng sống trung bình của con người còn sống sót giảm xuống dưới 20 
tuổi, sẽ có nạn phong tai, nó sẽ thôi đến cõi trời thiền thứ ba. 


Phong tai tận tam thiền. 


Nên kinh nói răng trong cõi trời Lục dục thiên, có 5 dâu hiệu báo trước tai 
hoạ. 


Trước hết, ở cõi trời thiền thứ ba, sẽ có phong tai. 
Dù ai có công phu tu tập, đạt đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Cũng không bằng vãng sanh về cõi Tây phương Tịnh độ. 


Cõi Lục dục thiên như chúng ta đã nghe giảng từ trước, đó là cõi trời 
Tứ thiên vương, Đao lợi thiên, Tu-dạ-ma thiên, Đâu-suât thiên, Hoá lạc thiên 
và Tha hoá tự tại thiên. Chúng sinh trong các cõi trời nây phải chịu năm tướng 
SUY. 


Hoa trên đầu khô héo. Chư thiên ở cõi trời thường có vòng hoa trên đầu. Vòn 
hoa nầy không do họ làm ra, mà hoa tự hiện ra để trang nghiêm cho thân 
tướng của họ. Nhưng khi một chúng sinh ở cõi trời gần mạng chung, thì điều 
gì sẽ xảy ra? Hoa sẽ rụng xuống. Trước khi một chúng sinh ở cõi trời chấm 
dứt thọ mạng, thì hoa trên đầu họ vẫn còn tươi. 


Y phục dơ bẩn. Áo quần của chư thiên nam nữ trên cõi trời không phải giặt 
như áo quần của loài người ở thế gian. Áo quần của chư thiên sẽ không bao 
giờ bị dơ bân mãi cho đến khi có năm tướng suy hiện ra. Đây là kết quả của 
quả báo. Sự dơ bân trên áo quần của họ là có từ nghiệp chướng. Tại sao mọi 
người có mùi rất nặng khi họ sắp chết? Người khác lại có mùi nặng khi chết. 
Đó cúng là nghiệp báo. 


Nách đồ mồ hôi. Chư thiên không đồ mồ hôi như loài người. Họ không có mồ 
hôi, ngoại trừ khi họ sắp mạng chung. 


Toàn thân hôi thối. Bình thường, chư thiên thường toát ra mùi hương từ thân 
họ. Tuy nhiên,, khi sắp mạng chung, thì có mùi rất khó chịu. Thông thường, 
họ chắng phải xông ướp thân thê bằng các thứ hương hoa, vì thân họ vốn tự 
nhiên đã có mùi hương. 


Trang 115 


Không ngồi được lâu. Họ không ngồi được lâu như thường ngày. Họ bổn 
chồn đứng dậy rồi ngồi xuống như thê họ điên dại. Giữa cơn xáo động này, họ 
rất bồi rối, và chắng bao lâu nữa là họ qua đời. Họ lại đầu thai xuống cõi trần. 


Khi ba thảm hoạ (tam ta1) nầy Xảy ra, mạng sống trung bình của con người 
giảm xuống còn 10 tuôi. Lúc đó, chiều cao trung bình của con người sẽ bằng 
như con chó bây giờ. Họ rất đồi bại và hành xử chẳng khác gì loài bò, heo, 
ngựa. Họ ham muốn tình dục ngay khi vừa mới sinh ra. Họ cũng biết nói 
ngay khi sinh ra. Họ liền có bản năng tình dục là vì, 


Tình sinh ái, ái sinh dục. 


Lúc đó, loài người tự buông mình vào sự phóng đãng. Họ kết hôn vào tuổi 
lên hai hoặc lên ba. Họ sinh con và họ chêt lúc 10 tuôi. Nhưng khi mạng sông 
trung bình của con người g1ảm xuông còn l0 tuôi, thì kiệp tăng lại bắt đâu. 


Tiến trình cũng giống nhau: cứ mỗi 100 năm, họ được tăng thêm I1 tuổi. Mạng 
sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuôi. Lúc 
đó kiếp giảm lại bắt đầu. Rồi đến kiếp tăng. Khi mạng sống trung bình của 
con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuôi thì Đức Phật Di-lặc ra đời. 


Có một vài tôn giáo khác đã cho rằng Đức Phật Di-lặc đã thị hiện thành Phật 
rồi. Đây chỉ là lời nói mớ, căn bản là do họ không hiểu gì về Phật pháp. Sự thị 
hiện của Đức Phật Di-lặc sẽ diễn ra theo một cách thức nhất định, quý vị 
không thê giải thích theo lối như vậy được. 


Khi Đức Phật Di-lặc còn trong thời gian tu tập, ngài thường tìm cầu sự thuận 
lợi cho riêng mình, người Trung Hoa gọi là “phan duyên.` Ngài thường thích 
giao du với kẻ giàu sang quyền quý. Thế nên mặc dù ngài và Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni cùng tu tập một thời gian, mà Di-lặc không thành Phật nhanh như 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, vì Bồ-tát Di-lặc mãi còn thích phan duyên. Tôi 
tin là ngài còn thích mong cầu sự tiện nghi thoải mái, nên thấy ngài mập 
mạnh làm sao? Ngài mập vì ngài thích ăn ngon, chăng phải chỉ vì ngài hay 
CƯỜI. 


Di-lặc Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng, “Con nhớ trong kiếp trước nhiều như vì trần, có Đức Phật ra đời hiệu là 
Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. Nhưng tâm con còn trọng 
hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý. Con thích giao hảo với 
những người có danh vọng giàu sang trong xã hội.” “Hàng quyền quý” là chỉ 
cho những gia đình giàu sang. Quốc gia nào cũng có những người giàu, và bất 
kỳ khi Di-lặc Bồ-tát đến đâu, ngài cũng không để ý đến người nghèo, nhưng 
chỉ thích đến những gia đình giàu sang để giao du với họ. Đi đến đâu ngài 
cũng tự khoa trương chiúnh mình. Ngài giả mạo theo cách này khi mới phát 


Trang 116 


tâm tu tập. Nhưng quý vị đừng cho rằng Di-lặc Bồ-tát chỉ là một người phan 
duyên, vì cuôi cùng ngài đã dừng lại điều ấy. Đoạn kinh văn tiếp theo sẽ nói 
rõ ngài đã từ bỏ việc ây vào lúc nào. 


Kinh văn: 


Lúc ấy Đức Thế tôn dạy con fu tập pháp định duy tâm thức, con được 
nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định nây, mà con 
được phụng sự chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Tâm cầu danh thế 
gian đã diệt sạch không còn. 


Giảng giải: 

Lúc ây tâm mong cầu sự thuận lợi tiện nghi cho riêng mình và tâm phan 
duyên dã dừng lại. Tâm ây của Di-lặc Bô-tát đã dừng lại từ lâu. Chúng ta nên 
học theo cách ngài đã dừng bặt tâm phan duyên hơn là thay vì bắt chước các 


tập khí xâu. 


Lúc ấy Đức Thế tôn, tức là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy con tu tập 
pháp định duy tâm thức, 


Tam giới duy tâm 

Vạn pháp duy thức. 

Đó là nguyên lý của pháp Duy thức quán 

con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định này, mà 
con được phụng sự chư Phật nhiêu như cát sông Hăng. Con được cúng dường 
chư Phật nhiêu như cát sông Hãng. Tâm câu danh thê gian đã diệt sạch không 
còn. Cả lòng ham thích danh tiêng và thói quen thích giao du với người giàu 
có đêu biên mât, Bây giờ con không còn phan duyên nữa, không còn mong 
câu sự tiện lợi cho riêng mình nữa. 

Kinh văn: 


Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra đời, con được thành tựu vô 
thượng diệu viên thức tâm tam-muội. 


Giảng giải: 
Di-lặc Bồ-tát thưa tiếp, “Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra đời, 


con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam-muội.” Ngài chứng 
đắc được pháp viên thông rât vi diệu, đó là định lực thức tâm tam-muội. 


Trang 117 


Kinh văn: 


Cho đên cùng tận hư không các cối nước của Như Lai, dơ sạch, có 
không, đêu là biên hiện từ tâm con. 


Giảng giải: 


Cho đên cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch, có không, 
đêu là biên hiện từ tâm con. 


Ngay cả sự biến hiện của cùng khắp các cõi hư không hư không của các sac 
Như Lai, các thứ thành tựu, cấu uế, đề là do từ tâm con biến hiện mà có.” 
Các hiện tượng ẫy đều biến hiện từ định lực thức tâm tam-muội của Di-lặc 
Bô-tát. 


Kinh văn: 


Bạch Đức Thế tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy, nên từ thức 
tánh lưu xuât vô lượng Như Lai. Nay được Phật thụ kí, kê tiêp thành 
Phật ở cõi nây. 


Giảng giải: 


Di-lặc Bồ-tát thưa cùng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni rằng: “Bạch Đức Thế tôn, 
do con rõ được tánh duy thức như vậy-nguyên lí đã được nói ở trên-nên từ 
thức tánh lưu xuất-là biến hiện từ tâm thức-vô lượng Như Lai. Biến hiện ra 
vô lượng vô biên chư Phật. Nay được Phật thụ kí, kế tiếp thành Phật ở cõi 
nầy. Con được Thế tôn thọ kí sẽ thành Phật, trong tương lai, khi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-mI nhập diệt, con sẽ thị hiện thành Phật ở cõi ta-bà nầy.” 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông. con dùng pháp quán tường tận mười phương 
đều do thức biến. Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành 
thật, rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được pháp vô 
sanh nhẫn. Đó là phương pháp tốt nhất. 


Giảng giải: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán tường tận mười phương đều 
do thức biến. Vạn pháp trong mười phương đều là biến hiện từ tâm thức. 
Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật. Đây có nghĩa là trí 
huệ. Rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được pháp vô sanh 
nhẫn. Đó là phương pháp tốt nhất. 


Trang 118 


Có ba tánh: 

Y tha khởi. 
Biến kế chấp 
Viên thành thật. 


Từ tánh Viên thành thật, tâm niệm chúng sinh do dựa vào cái khác sinh khởi 
rồi khởi dậy tâm tính toán suy lường không ngừng. Chúng ta có thê ví rằng 
tánh Viên thành thật cũng như dây gai, tánh y tha khởi cho đó giống như sợi 
dây thừng, tánh Biến kế chấp là nhìn sợi thừng trông tựa như con rắn. Chắng 
hạn, ban đêm có người trông thất sợi dây thừng được bện bằng gai và nhằm 
đó là rắn và sợ hãi. Đó là tác dụng của biến kế sở chấp, nhằm dây thừng là 
con rắn nên có phản ứng như vậy. Họ trở thành chấp trước vào ý tưởng đó là 
con rắn, trong khi vốn chẳng phải như vậy. Khi họ nhận ra đó chỉ là sợi dây 
thừng, anh ta nhận ra tánh y tha khởi nơi mình. Khi anh ta biết sợi day thừng 
làm bằng øì, là anh ta trở về lại với tánh viên thành thật nơi mình. Anh ta 
nhận ra được nó thực sự là gì. Di-lặc Bồ-tát tu tập duy thức quán mà được 
giác ngộ. Trong doạn kinh văn naaỳ, ngài đề cập đến ba tánh khi ngài nói, 
“thê nhập tánh viên thành thật” và “rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế 
sở châp.” 


-—-OÔO--- 
VIÊN THÔNG KIÊN ĐẠI 
Bồ-tát Đại Thế Chí 
Kinh văn: 


Đại Thế Chí Pháp vương tử cùng 52 vị Bồ-tát cùng fu (ập, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rôi bạch Phật răng: 


Giảng giải: 


Đại Thế Chí Pháp vương tử và Bồ-tát Quán Thế Âm đều là con trai của Đức 
Phật A-di-đà khi Đức Phật còn là vị Chuyên luân thánh vương. Khi Đức Phật 
A-di-đà đã thành tựu quả Phật, hai vị Bồ-tát này đến để trợ thủ cho ngài. Hai 
vị Bồ-tát là hai người bạn đồng hành hằng ngày của Đức Phật A-di-đà, một vị 
bên trái, một vị bên phải. Khi Đức Phật A-di-đà nhập diệt, không còn là bậc 
giáo chủ của cõi Cực lạc phương Tây, trong nửa đêm, giáo pháp sẽ suy tàn, và 
đến cuối nửa đêm đó, Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật tại cõi Cực lạc 
phương Tây. Khi Bồ-tát Quán Thế Âm nhập diệt, không làm bậc giáo chủ của 


Trang 119 


cõi Cực lạc phương Tây nữa, thì Bồ-tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật cùng một 
cách như Bồ-tát Quán Thế Âm, ngài làm giáo chủ cõi Tây phương Cực 
lạc. Bồ-tát Đại Thế Chí còn được gọi là Đắc Đại Thế-ƒ# k#*. Ngài rất 
mạnh, đến mức độ mỗi khi ngài nhắc tay, động chân, hay lắc đầu, thì đất bằng 
chuyên động. Khi ngài đi, thì đất rung chuyên. “Pháp vương tử” có nghĩa 
là Bô-tát. 


Cùng 52 vị Bồ-tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rôi bạch Phật răng: 


Năm mươi hai Bồ-tát ở đây biểu tượng cho thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập 
hôi hướng, thập địa, đăng giác, diệu giác“Năm mươi hai giai vị tu chứng của 
hàng Bô-tát. 


Kinh văn: 


Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng 
Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một 
kiếp. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, ngài day con 
pháp niệm Phật tam-muội. 


Giảng giải: 


Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. 
Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật 
sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Vào kiếp đó, có 12 Đức Phật Như 
Lai thị hiện ra trên đời, Đức Phật thứ 12 hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. 
Ngài day con pháp niệm Phật tam-muội. Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang 
dạy con niệm danh hiệu “NÑam-mô A-di-đà Phật. ' 


A-di-đà (Amitabha) có nghĩa là “Vô lượng quang" và “Vô lượng thọ”; có phải 
ngài là Đức Phật A-di-đà mà chúng ta thường biết đó chăng? Có lẽ không. Vì 
Đức Phật A-di-đà lúc đó là Đức Phật đã thành tựu Phật quả từ 10 kiếp trước. 
Nhưng danh hiệu vẫn đồng là một. Có nhiều Đức Phật có danh hiệu giống 
nhau, cũng như người thường có tên hoặc họ trùng nhau vậy. 

Kinh văn: 


Vị như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai 
người Ấy, dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là thấy. 


Giảng giải: 


Trang 120 


Ví như có người, một đẳng chuyên nhớ, một đăng chuyên quên. Đây là một ví 
dụ. Có hai người, một người luôn luôn nhớ đến người kia, trong khi người kia 
không bao giờ nhớ đến người khác. Có lẽ họ là bạn bẻ hay bà con. Hai người 
nầy dụ cho Đức Phật và chúng sinh. Đức Phật thường nhớ đến chúng chúng 
ta, các ngài luôn luôn thường xót chúng sinh, nhưng chúng sinh thì không 
bao giờ nhớ đến Phật. Chúng ta có thể có ít cơ may đề học Phật pháp, nhưng 
chúng ta hoàn toàn không biết rõ những øì đang được giảng giải. Chúng ta 
hoàn toàn không biết những điều ấy vi diệu như thế nào. Tại sao chư Phật lại 
nhớ nghĩ đến chúng sinh. Vì các ngài thấy răng chúng sinh vốn có cùng bản 
tánh Phật như các ngài. Chư Phật nhìn chúng sinh như là cha mẹ của các ngài 
trong quá khứ, và sẽ là chư Phật trong tương lai. Thế nên Đức Phật dạy rằng, 
“Mọi chúng sinh trên cõi giới nầy đều có Phật tánh. Đều có thể thành Phật.” 
Không có riêng một chúng sinh nào mà chẳng được thành Phật. Đây chính là 
điểm then chốt đã khiến chó đạo Phật trở nên cao quý và lan rộng khắp mọi 
nơi. Đó là lí do tại sao chư Phật không tán thành các việc sát hại, trộm cắp, tà 
dâm, nói dối và uống rượu. Giữ và thực hành năm giới là cách thể hiện lòng 
thương tưởng đến chúng sinh. Vì chư Phật thấy rõ rằng chúng sinh có cùng 
thể tánh như các ngài, ngài muốn giáo hoá họ, để giúp cho họ tiến lên, thành 
tựu Phật quả. 


Chúng sinh chúng ta đến thế gIỚI nầy và bỏ gốc để theo ngọn. Chúng ta quên 
đi nguồn gốc, bối giác hiệp trần-turn our backs on enlightenment and unite 
with the dust-trần lao phiền não nơi thế gian. Đó là lí do khiến cho chúng ta 
quên đi chư Phật và không nhớ gì đến các ngài. 


Có nhiều phương pháp thực hành nệm danh hiệu Phật. 


Trì danh niệm Phật: Quý vị có thể niệm danh hiệu của Đức Phật nào mà 
mình thích. Chắng hạn, nếu quý vị thích Đức Phật A-di-đà, quý vị có thể niệm 
“Nam-mô A-di-đà Phật.” Hoặc có thể quý vị thích niệm “Nam-mô Bồn sư Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni Phật.” Hoặc có thể quý vị thích niệm “NÑam-mô Tiêu tai 
Diên thọ Dược sư Lưu ly Quang Vương Phật.” Đó chính là đồng như danh 
hiệu với chư Phật trong khắp mười phương-quý vị có thê chọn danh hiệu nào 
để niệm tuỳ ý. Mục đích của việc niệm Đức Phật là nhăm øom niệm tưởng 
lăng xăng thành nhất tâm nhớ nghĩ về Đức Phật-là để trừ đi những vọng 
tưởng. Nếu quý vị không dính líu với những vọng tưởng, thì quý vị sẽ không 
sinh khởi vọng tưởng, và khi quý vị không tạo nên các việc ác, có nghĩa là 
quý vị đang trên đường làm việc thiện. 


Quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng Đức Phật A-di-đà từ tướng lông màu 
trăng ở giữa trắn đang phóng ra hào quang. Có bài kệ tán thán việc này, 


Bạch hào uyên chuyển ngũ Tu-di 


Trang 121 


Hám mục trừng thanh tứ đại hải. 


Quý vị có hình dung ra được không? Nếu quý vị có tâm lượng nhỏ hẹp, thì ý 
niệm của quý vị vê Đức Phật cũng sẽ TẤt yêu khi quán tưởng vê ngài. Nếu quý 
VỊ cÓ 


tâm thiết tha rộng lớn, thì sự quán tưởng về hình tượng Phật sẽ to lớn vô cùng. 


3. Quán tượng niệm Phật: Theo phương pháp này, quý vị nhìn vào tượng 
Phật A-di-đà khi niệm danh hiệu ngài. Và khi niệm Phật quý vị quán tưởng 
đến những thân trang nghiêm và các tướng tốt của ngài. Nhưng tôi báo quý 
vị biết răng, điều nây có thê xảy ra khi quý vị bị một loài ma gá vào khi quý 
vị niệm Phật. Nói chung, bắt kỳ quý vị tu tập pháp môn nào, cũng cần phải có 
giới hạnh-đức hạnh trong tu đạo. Khi tôi ở chùa Ze Xing, núi Da Yu tại 
Hông Kong, có một vị tỷ-khưu muốn tu một khoá Phật lập tam-muội. Khi tu 
tập pháp này, người tu phải ở trong thất và đi kinh hành liên tục, nên gọi đó 
là pháp Thường hành tam-muột-hoặc Phật lập tam-muội. Trong 90 ngày, 
hành giả đi liên tục trong phòng, không nằm, không ngủ. Đây là pháp môn đòi 
hỏi nhiều nghị lực. Vị tỷ-khưu ấy phải niệm Phật suốt trong thời gian tu tập 
pháp Thường hành tam-muội nây. Một hôm, tôi để ý thấy răng càng ngày vị 
ây niệm Phật càng lớn tiếng hơn, cho đến một hôm ô ông ta rông lên, “Nam-mô 
A-di-đà Phật! Nam-mô A-di-đà Phật! ” Khi tôi nghe như vậy, tôi biết ông ta 
đã gặp một cảnh giới nào đó, thế nên tôi đến để xem thử sao. Ông ta chạy 
quanh thất như điên. Điều gì đã xảy ra? Trong kiếp trước, vị tỷ-khưu này là 
một con bò. Vì ông ta đã làm được một số công đức ở một ngôi chùa nhờ cày 
ruộng cho chùa, nên đời nầy, ông được làm vị tỷ-khưu. Tuy nhiên, mặc dù là 
một tỷ-khưu, tập khí của loài bò vẫn chưa được thay đôi. Ông ta có một thói 
quen thật kỳ lạ. 


Lí do mà ông ta chạy quanh phòng là vì ông ta thấy Đức Phật A- di-đà hiện 
ra, và ông ta đuổi theo ngải. Điều gì thực sự đã xảy ra? Vị tý-khưu ấy đã gặp 
phải ma sự. Vốn thực chăng có Đức Phật A-di-đà nào đến cả, đó chỉ là một 
con trâu nước hiện lên từ biên. Nó là loài thuỷ quái biến hiện thành Đức Phật 
A-di-đà để gạt vị tỷ-khưu. Vị nầy tưởng đó là Đức Phật A-di-đà hiện ra, nên 
chạy theo ngài. 


Khi tôi đến đó, tôi dùng một phương pháp để giải trừ ma sự cho vị tỷ-khưu. 
Thê nên cũng có khi quý vị gặp phải ma sự khi trì nệm danh hiệu Phật. 


4. Thực tướng niệm Phật: Đây có nghĩa chính là tham thiỀn-investigating 
dhyãna. Chúng ta ngồi thiền và tham công án “Ai là người niệm Phật?? 


Trang 122 


Trong đoạn kinh này, một người luôn luôn nhớ đến Phật, một người thường 
chăng bao giờ nhớ đên chúng sinh.Thì hai người ây, dâu gặp cũng không là 
sặp, dâu thầy cũng không là thây. 


Dù họ có gặp nhau, cũng như thể là họ chưa từng thấy nhau. Có thể họ đã gặp 
nhau ở một nơi nào đó, nhưng “chắng hợp nhãn nhau.” Vì năng lượng của họ 
không giao thoa nhau, vì một người thì nhớ một người quên. Họ không thê 
gặp được nhau. Dù họ có đối diện nhau, cũng như thê họ không thấy nhau. 


Kinh văn: 


Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm 
niệm, như thê cho đên đời nây sang đời khác, như hình với bóng, không 
bao giờ cách xa nhau. 


Giảng giải: 


Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm niệm— 
nếu họ nhớ nhau rất sâu đậm- như thế cho đến đời nầy sang đời khác, như 
hình với bóng, không bao giờ cách xa nhau. Cái bóng của mình dù mình có đi 
đâu nó cũng đi theo, nó không bao giờ rời bỏ hình ảnh của nó. Hai người nầy 
cũng sẽ như vậy và không bao giờ tách rời ra. Họ sẽ không bao giờ còn 
có việc chăng nhận ra nhau hay quên nhau. 


Kinh văn: 


Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu 
con trôn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì. Nêu con nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ 
con, thì mẹ con đời đời không cách xa nhau. 


Giảng giải: 


Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con-ChưPhật 
trong mười phương thường thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu 
con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì. Dù mẹ thường nhớ con mọi thời, nhưng 
con quên mẹ, thì thật vô ích. Nếu con nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ con, thì mẹ 
con đời đời không cách xa nhau. Nếu mẹ và con cùng nhớ đến nhau trong 
theo cách ấy, thì mẹ con sẽ nhớ nhau suốt đời, từ đời này sang đời khác. Họ 
sẽ không bao giờ tách la nhau. 


Có nghĩa là, nếu chư Phật thương tưởng, hằng nhớ đến chúng sinh, mà nếu 


chúng sinh cũng nhớ đến chư Phật, thì đời nầy sang đời khác, chúng sinh và 
Phật chăng ha xa nhau. Chúng ta sẽ ở bên Phật mãi mãi. 


Trang 123 


Kinh văn: 


Nếu tâm chúng sinh, nhớ Phật, tưởng đến Phật, thì đpì nầy, đời sau, nhất 
định thây Phật. 


Giảng giải: 


Nếu chúng sinh tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, thì chắc chắn họ sẽ 
được thây Phật trong đời nây hoặc đời sau. 


Kinh văn: 


Họ đã cách Phật không xa, nên không nhờ vào phương tiện mà được tâm 
khai ngộ. 


Giảng giải: 
Họ chắc chăn sẽ được giác ngộ. 
Kinh văn: 


Như người xông hương thì thân thể có mùi thơm. Đó gọi là hương quang 
trang nghiêm. 


Giảng giải: 
Như người xông hương thì thân thể có mùi thơm. 


Nếu có người xông ướp thân thể mình băng hương thơm, thì mùi hương ấy sẽ 
thâm đượm quanh thân. Đó gọi là hương quang trang nghiêm. 


Kinh văn: 


Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. Nay 
con trong cối nây, tiêp dân những người niệm Phật trở về cối Tịnh độ. 


Giảng giải: 

Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. 

Bồ-tát Đại Thế Chí nói rằng từ trong nhân địa tu hành của ngài, có nghĩa là, từ 
khi mới phát tâm tu đạo làm vị tỷ-khưu, ngài chứng được vô sinh pháp nhân 


nhờ vào pháp niệm Phật. Nay con trong cõi nầy-cõi ta-bà, tiếp dẫn những 
người niệm Phật. Như thỏi nam châm sẽ thu hút hêt thảy các vụn sắt, Bô-tát 


Trang 124 


Đại Thế Chí tiếp độ và dẫn dắt mọi chúng sinh nào tu tập pháp niệm danh 
hiệu Phật, đưa họ trở vê cõi Tịnh độ. Ngài dân dắt họ trở vê với cối Cực lạc. 


Kinh văn: 


Đức Phật hỏi về viên thông, con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà không 
cân lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Đó là phương pháp hay nhât. 


Giảng giải: 
Đức Phật hỏi về phương pháp. để tu tập đạt được viên thông, con do thu 
nhiệp tât cả sáu căn mà không cân lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Con không có 
sự lựa chọn nào khác. Con chỉ có một pháp phương pháp là niệm danh hiệu 
Phật. Con dùng pháp môn nầy để thu nhiếp sáu căn và các vọng tưởng khởi 
dậy từ sáu căn ấy. Con điều phục sáu căn không để cho chúng khởi dậy vọng 
tưởng nữa. Con niệm Phật với tâm thanh tịnh mãi không gián đoạn, cho đên 
khi con đạt được chánh định. Đó là phương pháp hay nhât. 

(Hết quyền 5 bản Hán) 

Thích Nhuận Châu 
Tịnh thất TỪ NGHIÊM 
Mùa Phật Đản PI. 2550 
Bính Tuất-2006. 


Correct 07/05/2006 


Trang 125 


Trang 126 


